Kinh Kim Cang 



Pham so huu tuang giai thi hu vong 
Nhuac kien chu tuang phi tuang tdc kien Nhu Lai 



Tat ca Phat phap cd the torn vao mot chu "xa" 1 — xa bo moi chap trade. Chap trade 2 la bam 
viu, nam gift, vudng mac. Xa bo chap trade la xa bo bam viu, nam gift, vudng mac. Do la 
vo chap. Va do cftng la Niet ban, 3 la V6-thuong Chanh-dang Chanh-Giac. 4 

Phat phap luon luon mang ba dau an 5 - vo thuong, vo nga, Niet ban. 6 Giao ly nao thieu mot 
trong ba dau an nay thi khong phai la Phat phap. Vo thuxrng tftc la khong thuong hang, hay 
ndi each khac la khong chap vao y niem rang moi su trong vft tra eft nhu the, khong thay doi. 
Vo nga tftc la khong co mot "toi" bat bien, vinh cftu, hay noi each khac la khong chap vao y 
niem ve mot "toi" bat bien vinh cftu. "Toi" chi la ket hop tarn thdi va luon thay doi cfta 
nhftng thft khac. Mot luc nao do ket hop nay se ra ra va toi khong con nfta. 7 Niet ban la lfta 
da tat, la khong con chap vao bat ky dieu gi; Niet ban la thanh tinh trong rong. 8 

Kinh Kim Cang nham doan trft tat ca chap trade. Ten day dft cfta Kinh Kim Cang la Kim 
Cang Nang Doan Bat-nha Ba-la-mat-da. 9 Kim cang hay kim cuong la kim loai cftng nhat, cd 
the cat duoc tat ca cac kim loai khac. Nang doan tftc la cd kha nang doan trft, doan trft moi 
chap trade. Bat-nha ba-la-mat-da tftc la tri tue dua den bo ben kia, tri tue giai thoat. 

Bat Nha Tarn Kinh day rang: "Sac chang khac Khong, Khong chang khac Sac, Sac tftc la 
Khong, Khong tftc la Sac." 10 Sac la hinh tudng, la bieu hien ben ngoai, goi la "tudng", nhu la 
song; Khong la ban the, goi la "tanh", nhu la nude. Song la bieu hien (tudng) cfta nude, nude 
la ban the (tanh) cfta song. Tudng thi d ben ngoai, chuyen dong, phu du, tuong doi. Tanh thi 



1 Upeksa (S.), to let go, to abandon, to relinquish. (S.) la chi tieng Sanskrist. 

Tac gia thanh that cam on chi Dieu Tarn da doc ban thao va sua chua. 
" Lagati (S.), to attach, to cling, to grasp. 

3 Nirvana (S.) 

4 Anuttara Samyak Sambodhi (S.), A-nau-da-la Tam-mieu Tam-bo-de. 

5 Tam phap an, trilaksana (S.), three dharma seals. 

6 Vo thuong la anytia (S), impermanence; vo nga la Anatma (S), non-self; Niet ban la Nirvana. 

7 Thong thuong nguoi ta hay hieu "nga" la "toi." Tuy nhien, "nga" nen duoc hieu la "hien huu" vi khong phai 
chi co toi co nga, ma tat ca moi nguoi, moi chiing sinh, va moi phap deu xem nhu la co nga, tiic la co mot hien 
huu (Do la noi theo each noi "chap co"). Do do, "vo nga" cung co mot y nghia rat rong rai, di xa hon la toi, den 
moi nguoi, moi chiing sinh, moi phap. Nua sau cua Kinh Kim Cang (tir Doan 17) noi ve khai niem "nga" va 
"vo nga" rong rai va rot rao nay. 

8 Tam phap an thuong duoc torn tat nhu sau: Chu hanh vo thuong, chu phap vo nga, Niet ban tich tinh. 

9 Vajracchedika Paramita Sutra, the Diamond Sutra. 

10 Sac bat di khong, khong bat di sac; sac tue thi khong, khong tue thi sac. Xin xem Tieu Luan Ve Bat Nha Tam 
Kinh, viet dich Dieu Tam va Tran Dinh Hoanh, http://www.scribd.com/doc/7535744/Bat-Nha-Tam-Kinh-Trn- 
inh-Hoanh-Vit-ne. 



tiem an, tinh lang, thuong hang, tuyet ddi. 11 Nhung tudng va tanh, nhu song va nude, khong 
the rdi nhau. Tuang la mot mat hien cua tanh, tanh la cdi re cua tudng. 

Ta nhin vu tru qua be ngoai, qua tuong, cho nen ta thuong "chap tuong", tuc la vudng mac 
vao cai nhin ben ngoai de ma song. Nhung neu ta bd han tuong di, tuc la "chap phi tuong" 12 
thi cung khong duoc, vi ta se vudng mac vao thai do hoan toan thieu thuc te la xem nhu 
chang cd cudc doi trudc mat. 

Bat nha la thay ca Sac Ian Khong, thay ca tuong Ian tanh, thay tuong va tanh gan bd lam mot, 
nhung van phan biet duoc dau la tuong va dau la tanh, va khong chap vao tuong nao. 13 

Vi vay Kinh Kim Cang (1) chi ra cho chung ta thay tuong cua moi phap de ta thay tuong va 
song vdi tuong, vi doi song la song vdi tuong (2) nhung khong chap vao tuong, vi tuong chi 
la phu du, khong thuong hang. Nghia la ta van song vdi cudc doi nay giua mudn hinh tuong 
cua no, ta khong chdi bd cudc doi; nhung ta khong cd chap vao dieu gi ca, vi cd chap vao phu 
du thi dung la rat si me. 

Day la mot cai nhin "hai ve" rat tich cue, quan binh va thuc te ve doi song va Phat phap. Neu 
khong nam vung hai ve nay thi ta rat de roi vao cac cue doan chap cd hoac chap khong, chap 
tuong hoac chap phi tuong, va ta se khong the hieu duoc Kim Cang Bat-nha. 

Kinh Kim Cang cd tat ca 32 doan. Tru doan dau cd tinh each gidi thieu, cac doan sau la mot 
chudi hanh trinh tung budc mot, mdi budc la mot cdng viec song hanh- vua xac nhan mot 
giao phap de thuc hanh, vua doan trir chap trirdc vao giao phap do. Nhung giao phap Kinh 
Kim Cang ndi den la cac phap Bd tat dao, tuc la cac phap cua con dudng Bd tat. 14 Con 
duong nay bat dau khi nguoi thien nam thien nu phat tarn bd de, 15 nguyen tu do minh giai 
thoat de do tat ca chung sinh cung giai thoat. 16 Tarn bd de nay cung la tarn Vd-thuong 
Chanh-dang Chanh-giac. 17 

Tren dudng hanh dao, Bd tat thuc hanh luc do ba-la-mat, tuc la sau phap tu — bd thi, tri gidi, 
nhan nhuc, tinh tan, thien dinh, tri tue. 18 Bd thi, do tri, chung sinh duoc do tri, cdng due Bd 
tat, hanh nguyen Bd tat, trang nghiem coi Phat, Vd thuong Chanh dang Chanh giac, v.v... 
deu duoc nhac den trong Kinh Kim Cang, vua de xac nhan giao phap vua de doan tru chap 
trudc. 



11 Thi chir phap khong tuong, bat sinh bat diet bat cau bat tinh bat tang bat giam (Moi sir deu la khong, chang 
sanh chang diet, chang do chang sach, chang tang chang giam). Cai "chang sanh chang diet, chang do chang 
sach, chang tang chang giam" do chinh la tuyet doi, la ban the, ma ta goi la "Khong." Xem Tieu Luan ve Bat 
Nha Tarn Kinh, chu thfch 10. 

12 Doi khi nguoi ta dung chu "chap khong" de chi "chap phi tuong." Chu "khong" trong "chap khong" co nghia 
la "khong co," khac voi "Khong" la ban the cua su vat. day ta viet hoa chii "Khong" de ham y "ban the." 

13 Ta khong noi "chap tanh" vi neu co "chap tanh" thi cai ma ta goi la tanh-de-ma-chap do thuc ra la tuong, vi 
neu da y niem duoc tanh de ma chap, thi tanh ma ta y niem do da thanh tuong mat roi. Bat cii y niem nao ta co 
trong tarn cung deu la tuong, vi tuong chinh la tuong (samjna), la y niem. Tanh, la tuyet doi, thi khong the y 
niem duoc. Cho nen, khong the co "chap tanh." Chi co "chap tuong" ma thoi. (Trong Doan 3 ciia Kinh Kim 
Cang ta se giai thfch tuong chinh la y niem). 

14 The Bodhisattva's path. 

15 Tarn bo de la Bodhicitta. 

16 Tu do va do tha, to liberate oneself and liberate others. 

17 Anuttara Samyak Sambodhi (S.), A-nau-da-la Tam-mieu Tam-bo-de, highest most-fulfilled awakened mind. 

18 Six virtues of perfection: giving, discipline, patience, devotion, meditation, wisdom. 



Trong phan khao sat sau day, chung ta se dung ban kinh Han Viet va ldi dich tieng Viet cua 
hoa thuong Thich Thanh Tu. 19 Chung ta se di qua tung doan kinh, va trong phan giang giai, 
chung ta se chu tarn den sgi chi xuyen suot toan kinh, tuc la xac nhan giao phap va doan tru 
chap trade. 



Doan 1: PHAP HOI NHAN DO 

Nhir thi nga van: 

Nhat thoi Phat tai Xa-ve quoc, Ky tho Cap Co Doc vien dir dai Ty-kheo chung thien nhi 
bach ngu thap nhan cau. Nhi thoi The Ton thyc thoi, trirdc y tri bat, nhap Xa-ve dai 
thanh khat thyc. U' ky thanh trung thu de khat di, hoan chi ban xu°. Phan thyc ngat, thu 
y bat, tay tuc di, phu toa nhi toa. 

Dich: NGUYEN DO CUA PHAP HOI 

Toi nghe nhu vay: 

Mot horn due Phat & nu&c Xd-ve (Sravasti) tai rimg Ky-da (J eta) trong vwon Cap Co Doc 
cung v&i chung dai Ty-kheo la mot ngan hai tram nam muoi vi. Khi ay gdn den gi& tho 
trai, due The Ton dap y mang bat vao dai thanh Xd-ve khat thuv. Trong thanh ay, Ngdi 
theo thii'ldp khat thuv xong, tr& ve noi chung of. Tho trai roi, Ngdi dep y bat, run chdn, trai 
toa ngdi. 



Giai thich: Doan nay giai thieu luc Phat giang Kinh Kim Cang. Day la mot ngay nhu moi 
ngay, khong co gi dac biet. Co nghia la tri tue Kim Cang Bat nha la de dung trong ddi song 
thudng nhat, trong cac cong viec lat vat hang ngay. Tri tue Bat nha khong phai la chi de danh 
cho cac dip le lay dac biet. 



Doan 2: THIEN HIEN KHAI THINH 

Thoi trirong lao Tu-bo-de tai dai chung trung, tire tung toa khoi, thien dan hiru kien, 
hfru tat triroc dia, hiep chirong cung kinh nhi bach Phat ngon: 

- Hi hiru The Ton! Nhu Lai thien ho niem chu B6-tat, thien pho chuc chu B6-tat. The 
Ton! Thien nam tu, thien nir nhan, phat A-nau-da-la tam-mieu tam-bo-de tarn, van ha 
ung tru, van ha hang phuc ky tarn? 

Phat ngon: 

- Thien tai, thien tai! Tu-bo-de, nhu nhir so" thuyet, Nhu Lai thien ho niem chu Bo-tat, 
thien pho chuc chu Bo-tat, nhir kim de thinh, duong vi nhir thuyet. Thien nam tu, thien 
nir nhan phat A-nau-da-la tam-mieu tam-bo-de tarn, ung nhu thi tru, nhu thi hang phuc 
ky tarn. 



19 Xin xem http://www.thuong-chieu.org/uni/KinhSachThiKe/Kinh/KinhKimCang/TRANG CHINH.htm . 



Duy nhien, The Ton! Nguyen nhao due van. 



Dich: THIEN HIEN THlfA HOI 

Khi ay trw&ng lao Tu-bo-de (Subhuti) & trong did chung, lien tit cho ngoi dung day, bay 
vai do ben mat, goi mat qui xuong dot, chap toy cung kinh bach Phat rang: 

- The Ton! Rat it co, dire NhwLai kheo ho niem ede vi Bo-tat, kheo pho chiic ede vi Bo-tat. 
Bach The Ton! Ngwoi thien nam, ngwoi thien nwphdt tarn Vo thwpng Chdnh dang Chdnh 
gidc nen lam sao tru, lam sao hang phuc tarn kia? 

Due Phat bdo: 

Lanh thay, lanh thay! Nay Tu-bo-de, nhwloi ong noi, NhwLai kheo ho niem ede vi Bo-tat, 
kheo pho chuc ede vi Bo-tat, nay ong hay lang nghe cho ky, ta se vi ong ma noi. Ngwoi 
thien nam, thien nw phat tarn Vo thwpng Chdnh dang Chdnh gidc nen nhw the ma tru, 
nhwthema hangphuc tarn kia. 

- Xin vang, bach The Ton! Con nguyen thich dwefc nghe. 



Giai thich: Trucmg lao Tu-bo-de, viet la Subhuti trong tieng Sanskrist, con co ten la Thien 
Hien, la cte tu cua Due Phat Thich Ca. Ca Tu-bo-de Ian Due Phat deu xac nhan la Phat de y 
dac biet den cac Bo tat: Phat nho den va bao ho (ho niem) cac Bo tat, va pho thac cong viec 
(pho chuc) cho cac Bo tat. Vi Bo tat la nhung nguoi da phat nguyen tu do minh de do tat ca 
chung sinh, cho nen Phat dac biet quan tarn den Bo tat. 

Trong doan nay Tu-bo-de neu de tai cho Kinh Kim Cang: Khi mot nguoi phat tarn V6- 
thuong Chanh-dang Chanh-giac, thi nguoi ay phai lam the nao de tru tarn minh? Lam the nao 
de hang phuc tarn minh? 

Day la mot cau hoi rat hop luan ly: Theo nguoi hoi, muc dich toi hau cua tu hoc la tru tarn, 
tuc la dat tarn dung viing. Cho nen khi hoi la hoi ngay vao muc tieu cuoi cung: "Lam the nao 
de tru tarn?" Tuy nhien, Tu-bo-de biet la tarn luon vong dong, cho nen truoc khi tru tarn thi 
phai hang phuc tarn. Khi tarn da duoc hang phuc, da vang loi ta, thi luc do ta moi cho tarn tru 
duoc. Vi vay, Tu-bo-de hoi tiep ngay: "Lam the nao de hang phuc tarn?" 

Doan 3: DAI THUA CHANH TONG 

Phat cao Tu-bo-de: 

- Chu B6-tat ma-ha-tat ung nhu thi hang phuc ky tam. So" huu nhat thiet chung sanh 
chi loai, nhuoc noan sanh, nhuoc thai sanh, nhuoc thap sanh, nhuoc hoa sanh, nhuoc 
huu sac, nhuoc vo sac, nhuoc huu tuong, nhuoc vo tuong, nhuoc phi huu tufrng phi vo 
tuong, nga giai linh nhap Vo du Niet-ban nhi diet do chi. Nhu thi diet do vo luong, vo 
so, vo bien chung sanh, thuc vo chung sanh dac diet do gia. Ha di co? Tu-bo-de, nhuoc 
B6-tat huu nga tuong, nhan tuong, chung sanh tuong, tho gia tuong tuc phi B6-tat. 



Dich: CHANH TONG CUA DAI THUA 

Phat bdo Tu-bo-de: 

- Cdc vi Bo-tdt Ion nen nhwthe ma hang phuc tarn kia. Co tat cd cdc loai chung sanh hoac 
lodi sanh bang trwng, hoac loai sanh bang thai, hoac sanh cho dm wot, hoac hoa sanh, 
hoac co hinh sac, hoac khong hinh sac, hoac cd twdng, hoac khong tu&ng, hoac chdng co 
tu&ng chdng khong twdng, ta deu khien vao Vo dw Niet-ban ma dwpfc diet dp do. Diet dp 
nhwthe vo Iwpng, vo so, vo bien chung sanh ma that khong co chung sanh dwpfc diet dp. 
Vic&sao? 

Nay Tu-bo-de, neu Bo-tdt con co twdng nga, twdng nhdn, twdng chung sanh, twdng thp gid 
tire chdng phdi la Bo-tdt. 



Giai thich: Vi tarn phai dugc hang phuc trade khi tarn co the tra, cho nen d day Due Phat tra 
ldi ve hang phuc tarn trade. 

Chin loai chung sinh ke ra tren day la de chi tat ca cac chung sinh (bat dau tu loai sinh bang 
trung, den cuoi cung la loai chang co y tudng ma cung chang phai la khong co y tudng). 

Vo du Niet ban la Niet ban tron ven, thuong dugc hieu la Niet ban sau khi chet. Huu du Niet 
ban thuong dugc hieu la Niet ban ngudi giac ngo dat dugc trong khi con song. 

Phat diet do vo lugng vo so vo bien chung sinh vao vo du Niet ban. Diem nen de y d day la 
tat ca chung sinh, tat ca cac loai sinh vat, deu co the dugc diet do vao Niet ban. Nghia la, 
khong phai chi co con ngudi, ma moi loai sinh vat, deu cd the dac dao. Trong tieng Sanskrist, 
Bo tat la Bodhisattva. Bodhi la tinh thuc, giac ngo. Sattva la chung sinh huu tinh, tuc la sinh 
vat cd cam giac. Nhu vay, khong phai chi cd con ngudi ma bat cu sinh vat nao cung cd the 
tinh thuc thanh Bo tat. Trong Kinh Dieu Phap Lien Hoa, pham Tdng Dia Dung Xuat, khi Due 
Phat dang giang kinh, cd vd so Bo tat tu dudi long dat nhay len de nghe kinh. Hoac pham De- 
ba-dat-da, cd Long Nu (Gai Rong) mdi 8 tuoi da thanh Bo tat, cung vd so Bo tat tu bien len. 
Do cung la y tat ca moi sinh vat, ke ca cac sinh vat thap be dudi long dat, hoac sinh vat dudi 
bien, cung deu cd the giac ngo thanh Bo tat. Day la khai niem binh dang rot rao cua Phat 
phap, dua den thai do binh dang va ton trong doi vdi loai vat. 

Bo tat diet do vd lugng vd so vd bien chung sinh ma that khong cd chung sinh nao dugc diet 
do, vay nghia la sao? day, Phat xac nhan cd phap diet do chung sinh va Bo tat thuc hanh 
phap nay de diet do chung sinh, nhung dong thdi lai doan trir moi chap trirdc ve diet do. 

Khi ta lam cdng viec diet do, ta cd the cd it nhat la 3 chap: (1) Ta la ngudi diet do, (2) chung 
sinh la ke dugc ta do, va (3) ta dang lam cdng viec diet do. Tuy nhien, phap cd the hanh, 
nhung khong the chap. Neu ta chi lam ma khong chap, thi ta se khong phan biet ta va chung 
sinh - ta la chung sinh, chung sinh la ta. Va khong chap vao diet do, tuc la ta chi xem do nhu 
viec lam tu nhien cho chinh minh moi ngay, nhu rira mat danh rang. Vi vay, khi ta diet do 
cho chung sinh, ta xem nhu ta chi lam dieu gi do rat binh thuong cho chinh minh. Nhu vay 
nghia la diet do vd lugng vd so vd bien chung sinh nhung that khong chung sinh nao dugc 
diet do. 

Nhung lam sao Bo tat cd dugc tarn vd chap, binh dang khong phan biet nhu the? 



Bo tat bat dau bang each xa bo chap truoc vao 4 tuong: tuong nga, tuong nhan, tuong chung 
sinh, tuong tho gia. 

Chu "tuong" dich tu chu samjna trong tieng Sanskrist. Samjna la mot khai niem, mot y 
tuong; trong tieng Anh, samjna la perception, idea, notion. Cho nen ta phai dich samjna la 
"tuong" moi dung — tuong nga, tuong nhan, tuong chung sinh, tuong tho gia. Tuy nhien, vi 
chu "tuong" cua Han Viet da duoc dung lau nam, ta se van dung "tuong." 20 Nhu vay, tuong 
hay tuong la bat ky mot tu tuong, mot y niem nao do ma ta co trong tarn. 

Xa bo tirong nga: Tuong nga, hay tuong nga, la atman samjna trong tieng Sanskrist, idea of 
self trong tieng Anh. Atman la toi, cai toi, hien huu cua toi. "Tuong nga" la y niem ve mot 
"cai toi" bat bien, vinh cuu. 

That ra "cai toi" cua moi nguoi chung ta chi la duyen sinh, 21 la ket hop tarn thoi cua tu dai 22 
ngu uan. 23 Khi nhan duyen chin mui cho "cai toi" xuat hien thi toi sinh ra, khi nhan duyen 
chin mui cho "cai toi" bien di thi toi tan ra. Truoc khi toi sinh ra, khong co toi; sau khi toi 
sinh ra, cung lai khong co toi, va ngay khi con song tren doi nay thi "cai toi" cung thay doi 
sinh diet trong rung giay dong ho. Vi vay, "cai toi" chi la mot ket hop tarn thoi, phu du, cua 
cac thanh to tam-sinh-vat ly lam ra toi. 

Hay noi theo Bat Nha Tarn Kinh, "cai toi" ma ta thay la Sac, la tuong, la bieu hien phu du cua 
tanh Khong. Khi ta chap nga (hay chap tuong nga), tuc vao chap vao y niem cua mot cai toi 
bat bien vinh cuu, thi ta bi chinh y niem nay lam ta tham san si 24 va moi cai nhin cua ta ve 
cuoc doi bi chi phoi boi cai toi, quyen loi cua toi, kien thuc cua toi, ly tuong cua toi, con 
duong cua toi. 25 Tat ca nhung chap truoc ve "toi", "cua toi" va "thuoc ve toi" duong nhien la 
mau thuan voi nhung chap truoc ve toi, cua toi, va thuoc ve toi cua nhung nguoi khac. Va vi 
the, sinh ra dau kho. 26 

Khong chap nga, tuc la vo nga, la khong chap vao "toi", "cua toi" va "thuoc ve toi." The la 
tarn duoc tu do, giai thoat khoi goc nguon dau kho. Vi vay, khi Bo tat Quan-tu-tai thay duoc 
rang cai toi la Khong, ngai lien vuot qua moi kho ach. 27 

Xa bo tirong nhan: Tuong nhan, hay tuong nhan, la tuong nguoi, pudgala samjna trong 
tieng Sanskrist, va idea of human being trong tieng Anh. 

Neu ta chap cai nga cua ta thi duong nhien la ta cung chap cai nga cua moi nguoi. Tuong 
nhan chi la tuong nga ap dung rong ra cho ca loai nguoi. Khi ta chap tuong nga, ta duong 
nhien chap tuong nhan, va khi do ta va nhung nguoi khac chi la nhung cai nga biet lap voi 
nhung ham muon va hanh dong biet lap, doi khi doi nghich nhau. 



20 Tuong nga, atman samjna, idea of self; tuong nhan, pudgala samjna, idea of human being; tuong chiing sinh, 
sattva samjna, idea of sentient being; tuong tho gia, jiva samjna; idea of a life span. 

21 Duyen sinh la do nhan duyen ma sinh ra. Nhan la cause, duyen la condition. 

22 Tii dai: dat nuoc gio lira (four tanmatras: earth, water, wind, fire). 

23 Ngu uan: sac tho tuong hanh thiic (five skandas: form, feeling, perception, formation, consciousness). 

24 Ba doc: Tham lam, san han, si me (three poisons: greed, anger, ignorance). 

25 Theo Tuong LTng Bo Kinh, pham Tarn Cau, co 4 loai chap thu: due chap thu (grasping onto sensual pleasure), 
kien chap thu (grasping onto views), gioi cam chap thu (grasping onto rules and precepts), nga luan chap thu 
(grasping onto a doctrine about the self). 

26 Kh6 la dukkha (Pali), duhkha (S.), suffering. 

27 Day la cau dau tien cua Bat Nha Tarn Kinh: Quan-tu-tai B6-tat hanh tham Bat-nha ba-la-mat-da thoi, chieu 
kien ngu uan giai khong, do nhat thiet kho ach. 



Neu ta khong chap tudng nga, neu ta thay nga la Khong, thi duong nhien ta thay moi nguoi 
cung deu la Khong nhu ta. Nhu vay la ta khong chap tudng nhan. Tiic la giua ta va moi 
nguoi deu nhu nhau, deu vo nga, deu Khong. Tarn ta khong phan biet ta va nguoi. 

Xa bo tirong chung sinh: Chung sinh la tat ca cac sinh vat huu tinh, cac sinh vat co cam 
giac. Tudng chung sinh la sattva samjna trong tieng Sanskrist, idea of sentient being trong 
tieng Anh. 

Neu ta chua dat duoc Niet ban, chua thoat duoc vong sinh diet, thi ta van mai loanh quanh 
trong sau neo luan hoi — trdi, nguoi, A-tu-la, sue sinh, dia nguc, nga quy. Tat ca chung sinh 
trong sau neo luan hoi cung chi la chung sinh nhu con nguoi trong nhung kiep song luan hoi. 
VI vay, neu ta chap cai nga cua ta, thi ta cung chap cai nga cua moi chung sinh, va nhu vay la 
sinh ra khac biet va mau thuan giua ta va chung sinh. Tudng chung sinh chi la tudng nga ap 
dung rong ra cho toan chung sinh. 

Neu ta khong chap tudng nga, thi ca ta se thay cai nga cua ta va cai nga cua chung sinh deu la 
Khong, deu nhu nhau, ta va chung sinh khong khac biet, mau thuan. Nhu vay cung co nghia 
la ta khong con chap tudng chung sinh nua. 

Xa bo tirong tho gia: Tudng tho gia la y tudng rang moi vat cd mot cuoc ddi that su, mot 
tuoi tho that su, cd khdi dau (sinh) va cham dut (diet). Tudng tho gia la jiva samjna trong 
tieng Sanskrist, idea of a life span trong tieng Anh. 

Tudng tho gia chong lai y niem vo thudng vo nga. V6 thudng vo nga nghia la moi vat thay 
doi khong ngung tuy theo nhan duyen, khong cd khdi dau, khong cd ket thuc, khong cd mot 
cai nga thudng true. Tudng tho gia cung chi la mot hinh thuc khac cua tudng nga. Tudng 
tho gia la tudng nga duoc ap dung xa hon la con nguoi (tudng nhan) va chung sinh huu tinh 
(tudng chung sinh), den ca cac vat vo tinh, tat ca cac phap trong vu tru — khong mot nguoi 
nao, mot sinh vat nao, mot vat nao, mot phap nao, cd mot tuoi tho, cd mot nga. Tat ca cac 
phap deu vo thudng vo nga. 

Khong chap tudng tho gia la khong thay khac biet giua ta va dieu gi, vat gi, phap gi. Tat ca 
deu la vo thudng vo nga, deu la Khong. 

Khi bo tat khong con chap tudng nga, nhan, chung sinh, tho gia, Bo tat cd the diet do cho vo 
luong vo so vo bien chung sinh vdi tarn khong phan biet, khong thay minh diet do chung sinh 
nao, khong thay ai duoc diet do, khong thay minh dang do. Do moi la Bo tat diet do. 

Nhimg khong "chap" khong co nghia la khong "lam." Neu ndi rang ta la khong, cho nen 
khong can diet do, thi do chinh la chap vo nga. Neu ndi rang chung sinh la khong, cho nen 
khong can diet do chung sinh, do chinh la chap vo chung sinh. Neu ndi rang phap diet do la 
khong, cho nen khong diet do, do chinh la chap phi phap. 

Bo tat khong chap "cd" nhung cung khong chap "khong." Bo tat khong chap nga nhung 
cung khong chap vo nga, khong chap nhan nhung cung khong chap phi nhan, khong chap 
phap nhung cung khong chap phi phap. Vi vay, Bo tat van thuc hanh luc do ba-la-mat, van 
diet do chung sinh. Hanh thi van hanh, nhung chap thi khong chap. Vay nghia la, phap cd 
the hanh nhung khong the chap. 



Doan kinh nay xac nhan co phap diet do vo luong vo so vo bien chung sinh, va Bo tat hanh 
phap diet do, nhung khi hanh phap, Bo tat khong chap vao bat cu dieu gi — trade het la cac 
tuong nga, nhan, chung sinh, tho gia, sau do la tat ca moi tuong khac. Bo tat hoan toan vo 
chap khi hanh dao. 

Ghi chu ve tuong nga, nhan, chung sinh, tho gia: Cach gian di nhat de hieu va nho "tuong 
nga, tuong nhan, tuong chung sinh, tuong tho gia" la: Tuong nga la tuong cua "toi". Dem 
tuong nga ra bo vao moi nguoi, thi do la tuong nhan. Dem tuong nhan ra bo vao moi chung 
sinh, thi do la tuong chung sinh. Dem tuong chung sinh ra bo vao tat ca cac phap (moi su, 
moi vat), thi do la tuong tho gia. 

Xa bo tuong nga, nhan, chung sinh, tho gia la y niem rat nong cot cua Kinh Kim Cang, va 
duoc lap di lap lai rat nhieu Ian trong kinh. 28 Viec lap di lap lai nay han nhien la de giup ta 
tap trung nang luc khi tu tap. 



Doan 4: DIEU HANH VO TRU 

Phuc thu- Tu-bo-de, B6-tat ir phap img vo so" tru hanh ir bo thi, so" vi bat tru sac bo thi, 
bat tru thanh huong vi xuc phap bo thi. Tu-bo-de, B6-tat ung nhu thi bo thi, bat tru u 
tuong. Ha di co? Nhuoc B6-tat bat tru tuong bo thi, ky phudc due bat kha tu luong. 

Tu-bo-de, u y van ha? Dong phuong hu khong kha tu luong phu? 

- Phat da The Ton! 

- Tu-bo-de, Nam Tay Bac phuong tu duy thuong ha hu khong, kha tu luong phu? 

- Phat da The Ton! 

- Tu-bo-de, B6-tat vo tru tudng bo thi, phuoT due diec phuc nhu thi bat kha tu luong. 
Tu-bo-de, B6-tat dan ung nhu so" giao tru. 



Dich: DIEU HANH KHONG CHO TRU 

Lai nua Tu-bo-de, Bo-tdt doi v&i phap nen khong co cho tru ma lam viec bo thi, gpi la 
chdng tru noi sac de bo thi, chdng tru thanh hwong vi xuc phap de bo thi. Nay Tu-bo-de, 
Bo-tdt nen nhu the ma bo thi, chdng tru noi tu&ng. Vi c&sao? Neu Bo-tdt bo thi chdng tru 
tu&ng thiphu&c due khong the nghi luong. 

Tu-bo-de, y ong nghisao? Hukhong dphutfng Dong co the nghi luong duffc chdng? 

- Bach The Ton, khong vay. 

- Nay Tu-bo-de, hukhong phuong Nam, phuong Tay, phuong Bac, bon phia tren dudi co 
the nghi luong ducrc chdng? 

- Bach The Ton, khong vay. 



28 Kinh KimCang chi co 32 (loan, nhung cum tu "tuong nga, nhan, chiing sinh, tho gia" (va cac cum tuong 
duong) duoc lap di lap lai 20 Ian. 



- Nay Tu-bo-de, Bo-tdt khong tru tu&ng ma bo thi, phie&c dm cung lai nhu the, khong the 
nghl lufrng. Nay Tu-bo-de, Bo-tdt chi nen nhuloi day ma tru. 



Giai thich: Doan trade noi ve hang phuc tarn, doan nay noi ve tra tarn. 

Bo thi la do dau tien trong luc do ba-la-mat. Phat noi "nen khong co cho tra" ma bo thi. 
Menh de "nen khong co cho tra" duoc dich tu Han Viet "ung vo so tra", bon chu tinh yeu 
nhat trong Kinh Kim Cang. Noi den Kinh Kim Cang la noi den "img vo so" tru." Truyen 
rang, trade khi xuat gia, luc to Hue Nang 29 nghe co nguoi doc Kinh Kim Cang, nghe den cau 
"ung vo so tra, nhi sanh ky tarn" ("nen khong co cho tra ma sanh tarn nhu the"), ngai lien dai 
ngQ. 

"Ung vo so tra" (nen khong co cho tra) tuc la "khong tra vao dau ca." Tra co nghia la dung 
co dinh, dung chac chan, nhu vay cung co nghia la dinh cung, tuc la chap. 30 "l/ng vo so tra" 
la khong chap vao dau ca, vo chap hoan toan. "Nen khong co cho tra" ma bo thi, tuc la bo thi 
ma khong tra vao dau, khong chap vao dau ca. 

Sac thanh huong vi xuc phap la luc tran, 31 la toan the nhung gi tao ra vu tra. Khong tra vao 
luc tran ma bo thi, tuc la khong tra vao, khong chap vao, bat ky dieu gi trong vu tra. 

Bo tat khong tra tuong ma bo thi, tuc la khong chap vao bat ky mot vat gi, mot muc dich gi, 
mot dieu gi, mot y niem gi, khi bo thi. Tat ca nhung gi ta co the thay va biet duoc qua luc 
can — mat tai mui, luoi, than, y — deu la tuong. 32 Va Bo tat khong tra tuong, khong chap 
tuong, khi bo thi. Neu bo tat khong tra tuong ma bo thi thi phuoc due vo luong khong the 
nghi ban. 33 

O cuoi doan, Phat noi "Bo tat chi nen nhu lai day ma tru", nghia la the nao? Day cung la 
cau tra loi cho cau hoi dau tien cua Tu-bo-de: Lam sao de tra tarn? Bay gio Phat tra loi: 
"Nhu loi day ma tra." Va loi day la "ung vo so tra" (nen khong co cho tra). Vay co nghia la, 
tra tarn bang each khong tra vao dau ca, khong chap vao dau ca. Tuc la, neu khong tra (chap) 
tarn vao dau ca thi tarn se duoc tra (binh yen). 34 

Nhu vay ta da co cau tra loi cua Phat ve hai cau hoi cua Tu-bo-de trong Doan 2: Lam sao de 
tra tarn? Lam sao de hang phuc tarn? Trong Doan 3 phat tra loi: Hang phuc tarn bang each 
khong chap nga, nhan, chung sanh, tho gia. Trong Doan nay Phat tra loi: Tra tarn bang "ung 
vo so tra." Nhu vay, hang phuc tarn va tra tarn thuc ra chi la mot viec — vo chap, ung vo so 
tra. 



29 Vi to su thii sau cua Thien tong Trung quoc. 

30 "Tru" trong "ung vo so tru" co hai nghia. Mot la (long tu "dung co dinh" hay "dung chac chan." Hai la tinh 
tu "an tru", tuc la duoc binh yen, vung chai. Tai diem nay, tru dang co nghia la dong tu, vi cau hoi (va cau tra 
loi) nham vao hanh dong: "Toi phai tru tarn toi each nao?" 

31 Six dusts: color, sound, fragrance, taste, object of touch, dharma. 

32 Vi bat ky "thay biet" nao cung la mot y niem trong tam, ma tuong (hay tuong, samjna) la y niem. 

Nhung dl nhien la Bo tat cung khong the tru vao phuoc due ma bo thi. Phuoc diic cung chi la tuong. Neu Bo 
tat chap vao phuoc due, thi bo thi khong con phuoc due. Vi Bo tat khong tru vao phuoc due de bo thi, cho nen 
moi duoc vo luong phuoc due. Xin xem Doan 8, noi ve phuoc due. 

34 Xin xem 2 nghia cua chu "tru" trong chu thich 30. 



Hai tir tirong nong cot: Trong Kinh Kim Cang, co 2 cum tu duoc lap di lap lai rat nhieu Ian. 
Do la 2 tu tuong nong cot cua kinh. 

1. Ung vo so" tru: Nen khong co cho tru, nen khong tru vao dau ca, nen khong chap 
vao dau ca. "Ung vo so tru" co the noi la nguyen ly tong quat cua Kinh Kim Cang; ta 
co the tarn goi do la ly thuyet tong quat. 

2. Xa bo tuong nga, nhan, chung sinh, tho gia: Day la thuc hanh. Khi thuc hanh, di 
nhien la ta khong chap vao bat ky noi nao (ung vo so tru), nhung nhu vay thi co the 
qua mo ho va bao la doi voi mot so nguoi. Neu tu tuong ta tap trung vao mot cho, thi 
viec tu tap se de dang hon. Dieu quan trong nhat phai tap trung tu tuong de tu tap la 
khong chap vao cac tuong nga, nhan, chung sinh, tho gia. Hay rut gon hon, la khong 
chap vao tuong nga, vi ba tuong kia cung tu tuong nga ma ra. 

Neu ta cu tap trung tu tuong vao viec khong chap nga, thi ta tu nhien se khong con chap vao 
bat ky tuong nao, tuc la dat duoc ung vo so tru. 



Doan5: NHlT LY THAT KIEN 

Tu-bo-de, ir y van ha? Kha di than tiroug kien Nhir Lai phu? 

- Phat da The Ton! Bat kha di than tirong dac kien Nhir Lai. Ha di co? Nhir Lai so" 
thuyet than tirong tire phi than tirong. 

Phat cao Tu-bo-de: 

- Pham so" huu tirdng giai thi hir vong. Nhiroc kien chir tirong phi tirdng tac kien Nhir 
Lai. 



Dich: THAY LE THAT DUNG LY 

Nay Tu-bo-de, y ong nghlsao? Co the do than twong ma thay Nhu Lai chdng? 

- Bach The Ton, khong phai vay. Khong the do than twong thay dwp'c NhwLai. Vi c&sao? 
NhwLai da noi than twong twe khong phai than twong. 

Phat bao Tu-bo-de: 

- Pham nhwng gi co twong deu la hw vong. Neu thay cac twong chdng phai twong twe thay 
NhwLai. 



Giai thich: Doan 3 da noi den xa bo cac tuong nga, nhan, chung sinh, tho gia, tuc la xa bo 
tat ca moi tuong, khong chap vao tuong nao. Doan 4 lap lai y do voi "ung vo so tru" (nen 
khong co cho tru). Doan nay can than hon, bao chung ta khong duoc chap ca than tuong cua 
Phat. Co nghia la phai xa bo tuong rat rot rao, khong co ngoai le, ke ca than tuong Phat. 

Tu bay gio ta nen de y den tu "Nhu Lai" duoc dung rat thuong xuyen trong Kinh Kim Cang. 
Nhu Lai la Due Phat, la Due The Ton. Nhu Lai, Tathagata trong tieng Sanskrist, co nghia la 



10 



"nhu the", 35 tuc la tanh cua cac phap. Tuong thi thien hinh van trang, nhung tanh thi cu "nhu 
the" thoi. Vi vay, khi trong kinh nay dung tu Nhu Lai, nhu la "Nhu Lai noi" hay "Nhu Lai 
nghi", tuc la ham hai y: Mot la Due Phat noi hay nghi; hai la "theo tanh ma noi", "theo tanh 
ma giai bay." 36 

Tai sao ta phai xa bo tat ca cac tuong, khong duoc chap vao bat ky tuong nao? Do la vi bat 
ky dieu gi ta thay duoc, nghi duoc, thi deu la tuong, deu la y niem gia (hu vong). Ngay ca 
tuong than cua Phat ma ta co the thay bang mat va nghi den bang y cung la y niem gia, cho 
nen khong the dung tuong than cua Phat, tuc la ba muoi hai tuong dep cua Phat, 37 de ma thay 
Phat. 

Phai den khi thay "than tuong tuc khong phai than tuong", tuc la khi thay "than tuong la 
Khong" thi luc do moi thay Nhu Lai. Vi sao? 

Pham nhung gi co tuang deu la hu vong. Neu thay cac tuang chdng phai tuang tuc thay Nhu 
Lai. 38 Chi khi nao ta thay duoc tat ca moi tuong deu khong phai tuong, tuc la khi ta thay 
duoc moi tuong deu la Khong, tuc la nhin tuong ma thay tanh, nhin tuong hu vong ma thay 
duoc ban tanh chan that thuong hang cua no la Khong, thi luc do ta thay duoc Nhu Lai, vi 
Nhu Lai (hay Phat, hay Khong) chinh la ban tanh chan that cua tat ca. 



Doan6: CHANH TIN HI HUTJ 
Tu-bo-de bach Phat ngon: 

- The Ton! Pha hiru chung sanh, dac van nhir thi ngon thuyet, chirong cu, sanh that tin 
phu? 

Phat cao Tu-bo-de: 

- Mac tac thi thuyet. Nhir Lai diet hau, hau ngu bach tue, hiru tri gioi tu phirdc gia, ir 
thii - chirong cu nang sanh tin tarn, di thir vi that, duong tri thi nhan bat ir nhat Phat, nhi 
Phat, tam tir ngii Phat nhi chung thien can, di ir vo lirong thien van Phat so", chung chu 
thien can. Van thi chuong cu, nai chi nhat niem sanh tinh tin gia, Tu-bo-de, Nhu Lai tat 
tri, tat kien thi chu chung sanh dac nhu thi vo luong phudc due. 

Ha di co? Thi chu chung sanh vo phuc nga tuong, nhan tuong, chung sanh tuong, tho 
gia tuong, vo phap tuong diec vo phi phap tuong. 

Ha di co? Thi chu chung sanh, nhuoc tam thu tudng tac vi trudc nga, nhan, chung 
sanh, tho gia. Nhuoc thu phap tuong tuc trudc nga, nhan, chung sanh, tho gia. Ha di 
co? Nhuoc thu phi phap tuong tuc trudc nga, nhan, chung sanh, tho gia. Thi co bat ung 
thu phap, bat ung thu phi phap. 

Di thi nghia co, Nhu Lai thuong thuyet: Nhu dang Ty-kheo tri nga thuyet phap nhu 
phiet du gia, phap thuong ung xa, ha huong phi phap. 



35 Nhir Lai la tathagata. Tatha la "nhu the," suchness trong tieng Anh. Gata co the hieu la "den" hoac "di". 
Cho nen Tathagata phai la "Nhu Lai Nhu Khii" (Den Nhu The, Di Nhu The) thi moi dung va day du. Tai day ta 
chi can noi den "nhu the" la dii roi. 

36 Phat (Nhu Lai) la tanh cua cac phap. 

37 Co su trung hop, hoac vo tinh hoac co y a day. Ba muoi hai tuong dep ciia Phat. Kinh Kim Cang co ba muoi 
hai doan. 

38 "Pham so hiru tuong giai thi hu vong, nhuoc kien chu tuong phi tuong tac kien Nhu Lai". Day la cau torn tSt 
giao phap ciia Kinh Kim Cang ma tat ca cac thien su deu thuoc nam long. 

11 



Dich: CHANHTINITCO 
(Ngw&i tin dung rat it cd.) 

Ngai Tu-bo-de bach Phat rang: 

- Bach The Ton, vd led co chung sanh dwpfc nghe nhibtg l&i noi vd chwong cu nhuthe, 
sanh long tin chdn that chdng? 

Phat bdo Tu-bo-de: 

- Ch& noi nhuthe. Sau khi NhwLai diet dp, sau khodng nam tram nam, co ngwoi giwgi&i, 
tu phw&c, doi v&i nhwng chwong cu nay hay sanh long tin cho day Id that, nen biet ngwoi 
ay khong phdi & noi mot dwc Phat, hai due Phat, ba, bon, nam dwc Phat gieo trong can 
lanh ma da & cho vo Iwpng ngdn mudn dwc Phat gieo trong can lanh. Ngwoi nghe chwong 
cu nay cho den mot niem sanh long tin thanh tinh, nay Tu-bo-de, Nhw Lai at biet, at thdy 
ede chung sanh ay dwffc vd luong phw&c dwc nhw the. 

Vi c&sao? Vi ede chung sanh ay khong con co tw&ng nga, tw&ng nhdn, tw&ng chung sanh, 
twdng thp gid, khong cd tw&ng phdp cung khong tw&ng phi phdp. 

Vi c&sao? Vi neu ede chung sanh ay, tarn con chap tw&ng la con chap nga, nhdn, chung 
sanh, thp gid. Neu con chap tw&ng phdp twe con chap nga, nhdn, chung sanh, thp gid. Vi 
c& sao? Neu con chap tw&ng phi phdp twe con chap nga, nhdn, chung sanh, thp gid. The 
nen khong nen chap phdp, khong nen chap phi phdp. 

B&i do nghia ay, Nhw Lai thw&ng noi: Ty-kheo ede dng nen biet, ta noi phdp vi clu nhw 
chiec be, phdp con nen bo, huong la phi phdp. 



Giai thich: Doan nay giai thich duyen lanh nao giup ta co ca hoi biet va tin vao Kinh Kim 
Cang, cung nhu phai tin nhu the nao. 

Bo tat dao thuong chia ra thanh hai loi tu: Tu phuoc va tu hue. Tu hue la tu tri tue Bat nha, 
tu phuoc la giu giai va lam cac viec khong can nhieu tri tue, nhu bo thi, lau don chua chien. 
Tuy theo can co moi nguoi co the chon mot each tu cho minh. 39 

Nam tram nam sau khi phat diet do, neu co nguoi tri gidi tu phuoc (tue la nguoi can co khong 
cao ve tri tue) ma co long tin that voi cac cau trong Kinh Kim Cang, thi do khong phai la tu 
nhien ma co. Do chinh la vi nguoi nay da trong vo luong kiep tu hoc va trong vo luong can 
lanh cung chu Phat. Nho vo luong can lanh do sinh ra vo luong phuoc due ma ngay nay moi 
co co hoi de gap va sinh long tin that noi Kinh Kim Cang. 

Va sinh long tin that noi kinh nay tue la khong chap cac tuong nga, nhan, chung sinh, tho gia, 
phap, va phi phap. 

Trong doan nay ta gap them hai chu moi: "tuong phap" va "tuong phi phap." Phap la 
dharma trong tieng Sanskrist, va co hai nghia chinh. Trade het, phap cd nghia la su vat. Bat 
ky mot cai gi trong vu tra hoac trong tarn ta cung deu la mot phap — cai ban, con bo, mot 



39 Neu tu ca phuoc Ian hue, thi do la phuoc hue song tu. 



12 



nguoi, mot cam giac, mot tu tuong, mot an tuong. Thii hai, phap con co nghia la Phat phap. 
So di nhu vay la vi Phat phap chinh la mon hoc ve moi su, moi vat. 

"Tuong phap" tuc la y niem rang cai gi do la co thuc, co mot cai nga. Tuong phap cung la 
tuong nga dem ap dung vao tat ca moi su vat, tuc cung la tuong tho gia da giai thich trong 
Doan 3. 

"Tuong phi phap" la nguoc lai cua tuong phap, tuc la y niem rang "cai do khong co" hay 
"khong phai cai do." Neu phap la "cai ban," thi phi phap la "khong ban" hay "khong co 
ban." "Cai ban" la mot y niem trong tarn ta, va "khong ban" cung la mot y niem trong tarn ta. 
Ma nhu da giai thich truoc day, y niem la samjna, la tuong, la tuong. 40 

Nhu vay la phap la mot tuong, va phi phap cung la mot tuong. Khong tru vao tuong, tuc la 
khong tru vao tuong phap, cung khong tru vao tuong phi phap. 

Neu noi ve Phat phap, thi phap co the hanh nhung khong the chap. Ta hoc Phat phap va ta 
thuc hanh Phat phap, nhung ta khong chap vao Phat phap. Tuc la hanh ma "ung vo so tru". 
Nhung ta cung khong chap vao phi Phat phap, tuc la khong song nhu la khong co Phat phap. 
Phat phap la chiec be, mot luc nao do qua song roi, be con phai bo (tuc la, khong chap phap), 
huong chi khong phai la be (tuc la, khong chap phi phap). 

Trong doan nay chung ta thay cum tu "tuong nga, nhan, chung sinh, tho gia" duoc lap di lap 
lai bon Ian. Do cung la each nhac nho ta tap trung tu tap. (1) Sanh long tin thanh tinh la 
khong con tuong nga, nhan, chung sinh, tho gia. (2) Con chap tuong la con chap nga, nhan, 
chung sinh, tho gia. (3) Con chap tuong phap la con chap nga, nhan, chung sinh, tho gia. (4) 
Con chap tuong phi phap la con chap nga, nhan, chung sinh, tho gia. 

Nhu vay xa bo tuong nga, nhan, chung sinh, tho gia, chinh la cot yeu cua Kinh Kim Cang . 
Xa bo tuong nga, nhan, chung sinh, tho gia, cung dong nghia voi xa bo tat ca moi tuong, tat 
ca tuong phap cung nhu phi phap. 

Ma bon tuong nga, nhan, chung sinh, tho gia, that ra cung chi la tuong nga. Nhu vay, xa bo 
tuong nga chinh la cot yeu cua Kinh Kim Cang. Xa bo tuong nga tuc la xa bo tat ca moi 
tuong. 



Doan 7: VO DAC VO THUYET 

Tu-bo-de, ir y van ha? Nhir Lai dac A-nau-da-la tam-mieu tam-bo-de da? Nhir Lai hiru 
so" thuyet phap da? 

Tu-bo-de ngon: 

- Nhir nga giai Phat so" thuyet nghia, vo hiru dinh phap, danh A-nau-da-la tam-mieu 
tam-bo-de, diec vo hiru dinh phap Nhir Lai kha thuyet. Ha di co? Nhir Lai so" thuyet 
phap, giai bat kha thu, bat kha thuyet, phi phap, phi phi phap. So" di gia ha? Nhat thiet 
Hien Thanh giai di vo vi phap nhi hiru sai biet. 



40 Ve samjna, tuang va tuang, xin xem phan giai thich cua Doan 3: Chanh Tong Cua Dai Thua. 



13 



Dich: KHONG DlfOC, KHONG NOI 

Nay Tu-bo-de, y dug nghisao? Nhw Lai dwffc Vo thwong Chdnh dang Chdnh gidc chdng? 
NhwLai co noi phdp chdng? 

Tu-bo-de thwa: 

- Nhw con hieu qua nghia Phat noi, khong co phdp nhdt dinh ten la Vo thwpng Chdnh 
dang Chdnh gidc, cung khong co phdp nhdt dinh NhwLai co the noi. Vi c&sao? Vi phdp 
Nhw Lai noi deu khong the chap, khong the noi, chdng phdi phdp, chdng phdi phi phdp. 
Vi c&sao? Vi tat cd bac Men Thanh deu do phdp vo vi ma co sai biet. 



Giai thich: Doan nay doan trir chap rot rao them nua, xa bo ca chap vao Phat phap. 

Khi noi den Phat phap thi ta noi den ngon ngu, vi thong thuong la Phat phap, cung nhu da so 
moi mon hoc, duoc giang day qua ngon ngu. Doan nay noi den ngon ngir va khong chap vao 
ngon ngu. 

Ta dung ngon ngu de dat ten cho moi su moi vat, ke ca ten cua cac giao phap. "Ten" hay 
"goi ten" la "danh" trong Han Viet. 

Ta cung dung ngon ngu de giang day Phat phap; do la "thuyet phap" hay "noi phap." 

Nhung ngon ngu thi rat gidi nan, ngon ngu khong bao gio du sue dien dat rot rao dieu gi ca. 
Vi du, neu ta dinh nghia cai ban la mot mat phang d tren va bon chan o dudi, thi cai giudng 
co phai cai ban khong? Neu ta lai them la "dung de lam viec hay ngoi an" thi sap gu cua cac 
cu do gia ngoi day hoc va an uong co phai la cai ban khong? Cu nhu the ta se thay bat ky 
dinh nghia nao cua cai ban ta noi ra, thi dinh nghia do cung dung vdi mot vai cai khong phai 
la cai ban. So di the la vi ngon ngu co kha nang rat gioi nan va thieu chinh xac. 41 

Noi den van de ngon ngu thi Phat hoc co hai khai niem rat gan gui nhau: Thu nhat la 
"tirong", la tat ca nhung gi ta co the nhan biet duoc qua sau can — mat, tai, mui, luoi, than, y. 
Thu hai la "danh", la ten ta dat cho cac tudng, hay la ngon ngu ta dung de dien ta cac tudng. 
Ta da thay, tudng thi phu du, thay doi lien tuc, kho nam bat, kho biet duoc that su. Ma ten 
cua tudng hay ngon ngu dien ta tudng thi lai cang thieu chinh xac hon. Nhung ta lai phai 
dung ngon ngu de truyen dat tu tudng, the nen tat ca nhung gi ta truyen cho nhau qua ngon 
ngu, ke ca cac giao phap, thi rat la thieu chinh xac, thieu day du. Vi vay tudng da khong nen 
chap, thi danh lai cang khong nen chap. Nhung ta lai phai dung danh tirong de truyen dat tu 
tudng cho nhau hang ngay, vay thi, dung thi cu dung, nhung khong the chap. 

Vi vay Phat noi: "Khong co phdp nhdt dinh Nhu Lai co the noi. " That ra thi Phat noi rat 
nhieu phap, nhung phap da noi ra la cd hai van de. Thu nhat, phap la tudng, ma tudng la hu 
vong. Thu hai, noi phap la dung danh de noi ve tudng, tuc la them mot tang hu vong cua 
danh len tren tang hu vong cua tudng. Cho nen khi noi phap, phap ra khdi mieng ngudi noi 
den tai ngudi nghe, thi khong con la phap do nua. 



41 Hai cau ctau tien trong Bao Diic Kinh ciia Lao Tu viet: "Bao kha ctao phi thuong ctao; danh kha danh phi 
thuong danh." Bao ma co the goi la dao thi khong phai la dao vlnh cuu. Ten ma co the goi la ten thi khong phai 
la ten vinh cuu. 

14 



Va tuong tu nhu vay, "Khong co phdp nhdt dinh ten la Vo thuang Chdnh dang Chdnh gidc. " 

Vi vay, moi phap ma Nhu Lai giang deu khong the chap, khong the noi. Phap duoc giang ra 
thi khong con la phap, vi ngon ngu la meo mo, thieu chinh xac. 

Nhung du la thieu chinh xac thi cung khong phai la phi phap, tiic la khong phai la khong co 
phap. Cho nen du la phap do khong nen chap, nhung van nen hanh. 

Vi vay, ta cu thuc hanh theo phap duoc giang, ma khong chap phap, cung khong chap phi 
phap. Khong chap vao bat ky tudng nao, do la vo vi phap. Cac bac hien thanh, nho thuc 
hanh vo vi phap, tuc la thuc hanh vo chap vo tru, ma thang tien tren duong tu hoc. 



Doan8: Y PHAP XUAT SANH 

- Tu-bo-de, ir y van ha? Nhirffc nhan man tam thien dai thien the gioi that bao, di dung 
bo thi, thi nhan so" dac phu-dc du-c, ninh vi da phu? 

Tu-bo-de ngon: 

- Tham da, The Ton! Ha di co? Thi phu-dc du-c tire phi phutfc dire tanh, thi co Nhir Lai 
thuyet phirdc dii-c da. 

- Nhuoc phuc huu nhan ir thii - kinh trung tho tri nai chi tu* cu ke dang, vi tha nhan 
thuyet, ky phutfc thang bi. Ha di co? Tu-bo-de, nhat thiet chu Phat cap chu Phat A-nau- 
da-la tam-mieu tam-bo-de phap, giai tung thu kinh xuat. Tu-bo-de, so" vi Phat phap gia 
tire phi Phat phap. 



Dich: Y NOI CHANH PHAP MA SANH RA TAT CA QUA VI 

- Nay Tu-bo-de, y ong nghisao? Neu co ngudi dung bay bdu day cd tam thien dai thien the 
gioi de bo thi, ngudi ay dwefc phw&c dux that nhieu chdng? 

Tu-bo-de thun: 

- Bach The Ton rat nhieu! Vi c&sao? Vi phw&c dire ay tire chdng phai la tdnh phw&c due, 
the nen NhwLai noi phw&c dire nhieu. 

- Neu lai co ngw&i &trong kinh nay, tho tri cho den bon cdu ke v.v... vi ngw&i khdc giang 
noi thi phw&c dire nay con hon phw&c dire cua ngw&i kia. Vi c&sao? Nay Tu-bo-de, tat cd 
chwPhdt vaphdp Vo thwpng Chdnh dang Chdnh gidc cua chwPhat deu tirnoi kinh nay 
ra. Nay Tu-bo-de, noi la Phat phdp do tire chdng phai Phat phdp. 



Giai thich: Trong cac doan truoc ta noi ve nhung gi lien he den viec bat dau tu hoc: phat 
tam bo de, nga, nhan, chung sinh, cac phap, Phat phap, phap Vo thuong Chanh Dang Chanh 
giac. Tat ca nhung dieu nay tam goi la nhan tu hoc. 



42 Vi vay To B6-cte-ctat-ma noi ve Thien: "Bat lap van tu, giao ngoai biet truyen, true chi nhan tam, kien tanh 
thanh Phat." (Khong lap van tu, truyen ngoai giao ly, chi thang tam nguoi, kien tanh thanh Phat). 

15 



Tu doan nay, chung ta ndi ve qua tu hoc, tux: la nhung ket qua den tu viec tu hoc — phuoc 
due, cac qua vi thanh dat, trang nghiem coi Phat, v.v... Doan nay bat dau ve doan tru kien 
chap vao phuoc due 

Mot nghin thai duong he la mot tieu thien the gidi. Mot nghin tieu thien the gidi la mot trung 
thien the gidi. Mot nghin trung thien the gidi la mot tarn thien dai thien the gidi, tuc la 1 ti 
thai duong he. Neu mang bay loai chau bau day mot ti thai duong he di bo thi, thi han nhien 
la phuoc due vo luong vo bien. 

Trong cac doan trudc (nhu la cac Doan 4 va 6), Phat chi nhac den phuoc due mot each gian 
di. Nhung tu doan nay, Phat chi ro rang ngay ca phuoc due cung la tudng, la hu vong. Tanh 
(ban the chan that) cua phuoc due la Khong. Vi vay, khi Nhu Lai ndi phuoc due nhieu tuc la 
dua vao tudng va ngon ngu de ndi tarn ma thoi. 

Vo luong phuoc due nhu vay nhung cung khong nhieu phuoc due bang nguoi tho tri, doc 
tung va giang day chi bon cau kinh, vi chu Phat va phap Vo thuong Chanh dang Chanh giac 
cung tu kinh nay ma ra. 

Tai sao? Vi kinh nay chuyen day xa bd tat ca chap trudc, ma xa het la Phat. Chi hieu va 
giang duoc bon cau kinh cung du xa bd moi chap trudc va giup nguoi xa bd moi chap trudc, 
thay duoc tanh that cua cac Phap, thay duoc Nhu Lai. 43 

Tuy nhien, van phai luu y rang giao phap nao ta doc duoc trong kinh thi cung deu la "danh" 
va "tudng" cho nen cung khong the ndi do la Phat phap nhat dinh. Vi vay, ta chi nen hanh 
phap do ma khong nen chap. 



Doan 9: NHAT TlT6>NG VO TlTONG 

Tu-bo-de, ir y van ha? Tu-da-hoan nang tac thi niem nga dac Tu-da-hoan qua phu? 

Tu-bo-de ngon: 

- Phat da The Ton! Ha di co? Tu-da-hoan danh vi Nhap lira nhi vo sd nhap, bat nhap 
sac, thanh, hirong, vi, xuc, phap, thi danh Tu-da-hoan. 

- Tu-bo-de, ir y van ha? Tir-da-ham nang tac thi niem nga dac Tir-da-ham qua phu? 
Tu-bo-de ngon: 

- Phat da The Ton! Ha di co? Tu-da-ham danh Nhat vang lai nhi that vo vang lai, thi 
danh Tu-da-ham. 

- Tu-bo-de, u y van ha? A-na-ham nang tac thi niem nga dac A-na-ham qua phu? 
Tu-bo-de ngon: 

- Phat da The Ton! Ha di co? A-na-ham danh vi Bat lai, nhi that vo bat lai, thi co danh 
A-na-ham. 

- Tu-bo-de, u y van ha? A-la-han nang tac thi niem nga dac A-la-han dao phu? 
Tu-bo-de ngon: 



43 Pham sa hiru tuang giai thi hu vong, nhiroc kien chu tudng phi tudng tac kien Nhu Lai (Doan 5). 



16 



- Phat da The Ton! Ha di co? That vo hfru phap danh A-la-han. The Ton! Nhiroc A-la- 
han tac thi niem: nga dac A-la-han dao, tire vi trirdc nga, nhan, chung sanh, tho gia. The 
Ton! Phat thuyet nga dac V6 tranh tam-muoi, nhan trung toi vi de nhat, thi de nhat ly 
due A-la-han. The Ton! Nga bat tac thi niem nga thi ly due A-la-han. The Ton! Nga 
nhuoc tac thi niem: nga dac A-la-han dao, The Ton tac bat thuyet Tu-bo-de thi nhao A- 
lan-na hanh gia. Di Tu-bo-de that vo so* hanh, nhi danh Tu-bo-de thi nhao A-lan-na 
hanh. 



Dich: MOT TlfCfNG KHONG TlfONG 

Nay Tu-bo-de, y ong nghi sao? Tu-da-hoan hay khM nghi the nay: "ta dwac qua Tu-da- 
hoan" chang? 

Tu-bo-de thwa: 

- Bach The Ton, khong vay! VI c& sao? Tu-da-hoan gpi la Nhap luu ma khong co cho 
nhap, chang nhap sac, thanh, huong, vi, xuc, phap, ay gpi la Tu-da-hoan. 

- Tu-bo-de, y ong nghi sao? Tw-da-ham hay khdi nghi the nay: "ta dwefc qua Tu-da-ham" 
chang? 

Tu-bo-de thwa: 

- Bach The Ton, khong vay! Vi c&sao? Vi Tu-da-ham ten la Nhat vang lai ma that khong 
co vang lai, ay gpi la Tw-da-ham. 

- Tu-bo-de, y ong nghi sao? A-na-ham hay khM nghi the nay: "ta dwpfc qua A-na-ham" 
chang? 

Tu-bo-de thwa: 

- Bach The Ton, khong vay! Vi c&sao? A-na-ham ten la Bat lai ma that khong co bat lai, 
the nen ten A-na-ham. 

- Tu-bo-de, y ong nghi sao? A-la-han hay khdi nghi the nay: "ta dwpfc dao A-la-han" 
chang? 

Tu-bo-de thwa: 

- Bach The Ton, khong vay! Vi c& sao? That khong co phap ten la A-la-han. Bach The 
Ton neu A-la-han khM nghi the nay: ta dwpfc dao A-la-han, twe la con chap nga nhan 
chung sanh tho gia. Bach The Ton! Phat noi con dwpfc Vo tranh tam-muoi la bac de nhat 
trong so ngwM do, la A-la-han ly due de nhat. Bach The Ton! Con khong khM nghi con la 
ly due A-la-han. Bach The Ton! Neu con khM nghi: con dwpfc dao A-la-han, The Ton at 
chang noi Tu-bo-de la ngwM wa hanh A-lan-na. Do Tu-bo-de that khong co s& hanh nen 
gpi la Tu-bo-de wa hanh A-lan-na. 



17 



Giai thich: Doan kinh nay nham doan tru kien chap ve cac qua vi trong phap tu cua Thanh 
Van. 44 Day la bon cap thanh dat trong trong Phat Giao Nguyen Thuy. 45 Tu-da-hoan 46 la qua 
vi thap nhat, goi la vao dong (chay den Niet ban). Tu-da-ham 47 la qua vi ke tiep, goi la nhat 
lai, tuc la con trd lai mot Ian. A-na-ham la bat lai, la khong bao gid phai trd lai coi nay nua. 
A-la-han 49 la da dat Niet ban. 

Tat ca nhung qua vi nay, cung nhu tat ca moi Phat phap, deu chi la tarn bo, giup chung sinh 
tu tap. Cac phap nay cung chi la tudng, chi la hu vong; ban tanh thuc cua tat ca cac phap la 
Khong. Cho nen, neu nhin ban tanh chan that ma noi, thi khong co dong de vao, khong co 
noi de tro lai, khong co noi de khong tro lai, khong co Niet ban de dat. 

Vi vay A-la-han khong chap tuong, khong nghi ta da dat dao A-la-han, vi con nghi den dat 
dao tuc la con chap vao dat va chap vao dao, ma con chap thi khong the dat A-la-han. Hon 
nua, neu con nghi la "ta" duoc dao A-la-han, tuc la con chap "cai ta", chap nga. Neu con 
chap nga thi con chap nhan, chap chung sinh va chap tho gia. Va neu con chap cac tuong nay 
la chua thay duoc Khong, chua dat dao. 

Phat noi Tu-bo-de la ngudi bac nhat dat duoc dinh tarn binh an khong tranh cai (vo tranh tarn 
muoi), va la ngudi bat nhat lia bo cac ham muon, nhung chinh Tu-bo-de lai khong nghi la 
minh dat dao A-la-han. Day la diem phan biet te nhi: Ta khong the nghi la minh dat dao, boi 
vi nhu the la con chap nga va chap phap (dat dao), va cac chap nay 6 nhiem tarn ta. Nhung 
ngudi khac, nhat la Thay cua ta, thi co the noi la ta dat dao, vi y tuong cua ngudi khac khong 
6 nhiem tarn ta. 

Vi Tu-bo-de hanh dao nhung "khong co noi de hanh" (khong co so hanh), tuc la hanh dao ma 
khong tru vao dau ca, hanh dao ma khong thay la minh hanh dao, cho nen Phat mdi noi Tu- 
bo-de ua hanh dao A-la-han. Dao co the hanh, nhung khong the chap. 

Doan 10: TRANG NGHIEM TINH DO 
Phat cao Tu-bo-de: 

- U" y van ha? Nhir Lai tich tai Nhien Dang Phat so" ir phap hiru so" dac phu? 

- Phat da The Ton! Nhir Lai tai Nhien Dang Phat so", ir phap that vo so" dac. 

- Tu-bo-de, ir y van ha? B6-tat trang nghiem Phat do phu? 

- Phat da The Ton! Ha di co? Trang nghiem Phat do gia, tuc phi trang nghiem, thi danh 
trang nghiem. 

- Thi co Tu-bo-de, chu Bo-tat ma-ha-tat ung nhu thi sanh thanh tinh tam, bat ung tru 
sac sanh tam, bat ung tru thanh, huong, vi, xuc, phap sanh tam, ung vo so" tru nhi sanh 
ky tam. Tu-bo-de, thi nhu huu nhan, than nhu Tu-di son vuong, u y van ha? Thi than 
vi dai phu? 



44 Thanh Van (Sravaka, S.) la nguai nghe lai noi ciia Phat, thanh la am thanh, van la nghe; sound hearer. 

45 Theravada Buddhism. 

46 Srotapanna (S.), stream- winner. 

47 Sakridagamin (S.), once-returner. 

48 Angamin (S.), never-returner. 

49 Arhat (S. and English) 



18 



Tu-bo-de ngon: 

- Tham dai, The Ton! Ha di co? Phat thuyet phi than, thi danh dai than. 

Dich: TRANG NGHIEM TINH DO 
Phat hoi Tu-b6-de: 

- Y ong nghi sao? Nhu Lai thud" xira o" cho dire Phat Nhien Dang, doi vol phap, co so" dac 
chang? 

- Bach The Ton, khong vay! Nhu Lai 6" noi dire Phat Nhien Dang, doi vol phap, that 
khong co so" dac. 

- Tu-bo-de, y ong nghi sao? B6-tat trang nghiem coi Phat chang? 

- Bach The Ton, khong vay! Vi co" sao? Trang nghiem coi Phat tire khong phai trang 
nghiem, ay goi la trang nghiem. 

- The nen Tu-bo-de, cac Bo-tat Ion nen nhir the ma sanh tarn thanh tinh, khong nen tru 
noi sac sanh tam, khong nen tru thanh, huong, vi, xuc, phap sanh tam, nen khong co 
cho tru ma sanh tam kia. Tu-bo-de, vi nhu co ngudi than to nhu nui chua Tu-di 
(Sumeru), y ong nghi sao? Than ay la Ion chang? 

Tu-bo-de thua: 

- Rat Ion, bach The Ton! Vi co" sao? Phat noi chang phai than, ay goi la than Ion. 



Giai thich: Doan nay tiep tuc doan tru kien chap vao qua cua viec tu hoc, dong thai lai rot 
rao han— di nguac ve nhan de doan tru chap qua. 

Bat thanh phap V6 thuong Chanh dang Chanh giac la qua cao nhat cua tu hoc. Vao tien kiep, 
Phat Thich Ca dugc Phat Nhien Dang tho ky se thanh Phat hieu Thich Ca Mau Ni, nhung nay 
lai noi la khi a nai Phat Nhien Dang, khong co phap de dac, tuc la khong co phap V6 thuong 
Chanh dang Chanh giac de dac. Vi sao? Vi, neu theo tuong ma noi, thi co phap de dac, 
nhung noi theo tanh thi tat ca la Khong, khong co phap de dac. Hon nua, neu con thay phap, 
con muon dac phap, la con tham ai, con tuong nga, thi khong the thanh Phat dugc. 

Tugng tu nhu vay, trang nghiem coi Phat cving la qua tu hoc. Bo tat trang nghiem coi Phat 
bang cong due minh dat dugc trong khi tu hoc, nhung do chi la theo tuong ma noi. Noi theo 
tanh thi cong due la Khong va trang nghiem coi Phat cung la Khong. Hon nua, chi khi Bo tat 
khong chap vao trang nghiem, khong nghi la minh dang trang nghiem, thi coi Phat mdi dugc 
trang nghiem. Neu Bo tat cu nham vao trang nghiem, tuc la con chap vao trang nghiem, thi 
khong co cong due de trang nghiem. Vi vay, trang nghiem coi Phat tuc khong phai trang 
nghiem coi Phat, nen mdi goi la trang nghiem coi Phat. 

De doan tru chap qua mot each rot rao, thi khong nhung la khong chap qua khi dang hanh 
phap, ma la khong chap qua ngay tu dau, ngay luc moi gieo nhan. Ngay tu dau, khi Bo tat 
phat tam thanh tinh, tuc la phat tam bo de, thi "nen khong co cho tru" ma phat tam, nhat la 

19 



khong nen tru vao qua tu hoc, nhu la dac dao hay trang nghiem coi Phat. Phat tarn thanh tinh 
la diem khdi dau cua tu hoc, do la luc phat bo de tarn, do la nhan. Dac dao va trang nghiem 
coi Phat la diem cuoi cung cua tu hoc, do la qua. Thong thuong nguoi ta gieo nhan la mong 
gat qua. Nhung d day, neu con mong cau qua thi khong the phat nhan duoc. Tarn bo de 
khong the phat duoc neu ta con chap vao qua loi sau nay. Khong chap vao qua loi ma phat 
tarn. "Ung vo so tru" ma phat tarn bo de. Bo tat khong mong qua, khong chap vao qua, nen 
moi co qua. 

Khong nhung cac y niem truu tuong, nhu dac dao hay trang nghiem coi Phat, la tuong khong 
nen chap, ma nhung gi rat cu the nhu than nguoi to bang nui tu di cung la tuong chang that. 
Than nguoi to nhu the nhung that ra cung chi la ket hop tarn thoi cua cac dien tu va nguyen 
tu li ti. Tuong da khong that, thi danh (ten) goi la "than Ion" lai cang khong that. Nhung vi 
ta song trong the gidi tuong, nen cu phai tarn noi la "than Ion." 

The co nghia la, vi song trong the gidi tuong nen ta cu phai tarn dung cac ten cua tuong de 
ma noi, nhu la dac dao, trang nghiem coi Phat, than Ion. Nhung tuong khong phai la that 
tanh. Vi vay, cu song vdi tuong, nhung khong chap tuong, va luon luon thay duoc that tanh 
trong moi tuong. Nhin tuong thay tanh. 



Doanll: VO VI PHlTCfC THANG 

- Tu-bo-de, nhir Hang ha trung sd hiru sa so, nhir thi sa dang Hang ha. IT y van ha? Thi 
chir Hang ha sa, ninh vi da phu? 

Tu-bo-de ngon: 

- Tham da, The Ton! Dan chir Hang ha, thirong da vo so, ha huong ky sa. 

- Tu-bo-de, nga kim that ngon cao nhir, nhuoc hiru thien nam tir, thien nu nhan, di that 
bao man nhi sd Hang ha sa so tam thien dai thien the gidi, di dung bo thi, dac phudc da 
phu? 

Tu-bo-de ngon: 

- Tham da, The Ton! 
Phat cao Tu-bo-de: 

- Nhuoc thien nam tu, thien nu nhan u thu kinh trung, nai chi tho tri tu cu ke dang, vi 
tha nhan thuyet, nhi thu phudc due thang tien phudc due. 



Dich: PHlfCTC VO VI LA HON HET 

- Nay Tu-bo-de, nhu trong song Hang co bao nhieu so cat, so song Hang bang so cat nhw 
the, y ong nghisao? So cat cua cac song Hang ay that la nhieu chang? 

Tu-bo-de thuu: 

- Bach The Ton, rat nhieu! Chi cac song Hang con nhieu vo so, huong la so cat kia. 



20 



- Nay Tu-bo-de, nay ta bdo that v&i ong, neu co ngu&i thien nam, thien nit dem bay bdu 
day day tarn thien dai thien the gi&i bang so cat nhibtg song Hang kia ra bo thi thi duac 
phu&c nhieu chdng? 

Tu-bo-de thwa: 

- Bach The Ton, rat nhieu! 
Phot bdo Tu-bo-de: 

- Neu ngu&i thien nam thien nil; doi trong kinh nay cho den thp tri bon cau ke v.v... vi 
ngu&i khdc gidng noi, phu&c due nay nhieu hem phu&c due tru&c. 

Giai thich: Doan nay va hai doan sau do (12 va 13) noi den uy lye cua Kinh Kim Cang. 

Neu dung vo luong vo bien vo so chau bau de bo thi thi duong nhien la vo luong phuoc due. 
Nhung neu nguoi nao chi tho tri bon cau kinh va giang day lai cho nguoi khac, thi phuoc due 
lai cang nhieu hon. 

Tai sao? Vi cac Phat deu tu kinh nay ma ra. Chi can bon chu "ung vo so tru"; neu ta suy 
tuong, hieu ro, va thuc hanh bon chu nay, thi ta se hoan toan xa bo moi chap truoc, dat dao 
thanh Phat, khong phuoc due nao co the sanh bang, huong chi la bon cau kinh. 



Doan 12: TON TRONG CHANH GIAO 

Phuc thir Tu-bo-de! Tuy thuyet thi kinh nai chi tir cu ke dang, dirong tri thir xii 1 , nhat 
thiet the gian thien nhan a-tu-la giai ung cung dirong nhir Phat thap mieu, ha huong 
huu nhan tan nang tho tri, doc tung. Tu-bo-de! Dirong tri thi nhan thanh tuu toi thirong 
de nhat hi hiru chi phap. Nhiroc thi kinh dien so" tai chi xir tire vi hiru Phat, nhiroc ton 
trong de tir. 

Dich: TON TRONG KINH DIEN CHAN CHANH 

Lai nua nay Tu-bo-de, tuy noi noi kinh nay cho den bon cau ke v.v... nen biet cho nay, tat 
cd the gian tr&i, ngu&i, a-tu-la deu nen cung du&ng nhuthdp mieu cua Phat, huong nua 
co ngu&i tron hay tho tri doc tung. Nay Tu-bo-de, nen biet ngu&i ay thanh tuu phap toi 
thupng de nhat hi huu. Neu kinh nay & cho nao at la co Phat hodc la nhung de tu l&n cua 
Phat. 



Giai thich: Doan nay noi noi co nguoi tho tri doc tung giang giai kinh nay, noi do tat ca the 
gian troi, nguoi, a-tu-la deu nen cung duong nhu thap mieu Phat, tuc la nhu co Phat hay xa 
loi cua Phat hien dien. Vi sao? Vi nguoi do thanh tuu phap toi thuong de nhat hi huu, tuc la 
phap Vo thuong Chanh dang Chanh giac; nguoi do la Phat hay la de tu Ion cua Phat. 



21 



Doanl3: NHlT PHAP THO TRI 
Nhi thoi Tu-bo-de bach Phat ngon: 

- The Ton! Duong ha danh thu kinh, nga dang van ha phung tri? 
Phat cao Tu-bo-de: 

- Thi kinh danh vi Kim Cang Bat-nha Ba-la-mat, di thi danh tu nhu dirong phung tri. 
So" di gia ha? Tu-bo-de! Phat thuyet Bat-nha ba-la-mat tuc phi Bat-nha ba-la-mat, thi 
danh Bat-nha ba-la-mat. Tu-bo-de, u y van ha? Nhu Lai huu so" thuyet phap phu? 

Tu-bo-de bach Phat ngon: 

- The Ton! Nhu Lai vo so 1 thuyet. 

- Tu-bo-de, u y van ha? Tam thien dai thien the gioi, so" huu vi tran, thi vi da phu? 
Tu-bo-de ngon: 

- Tham da, The Ton! 

- Tu-bo-de! Chu vi tran, Nhu Lai thuyet phi vi tran thi danh vi tran. Nhu Lai thuyet the 
gioi phi the gioi thi danh the gioi. Tu-bo-de, u y van ha? Kha di tam thap nhi tuoug 
kien Nhu Lai phu? 

- Phat da The Ton! Bat kha di tam thap nhi tuong dac kien Nhu Lai. Ha di co? Nhu Lai 
thuyet tam thap nhi tuong, tuc thi phi tuong, thi danh tam thap nhi tuong. 

- Tu-bo-de, nhuoc huu thien nam tu, thien nu nhan, di Hang ha sa dang than mang bo 
thi, nhuoc phuc huu nhan u thu kinh trung nai chi tho tri tu cu ke dang, vi tha nhan 
thuyet, ky phudc tham da. 

Dich: DUNG PHAP THO TRI 

Khi ay ngai Tu-bo-de bach Phat rang: 

- Bach The Ton, the nao la ten cua kinh nay, chung con lam sao phung tri? 
Phat bdo Tu-bo-de: 

- Kinh nay ten la Kim Cang Bat-nha Ba-la-mat, do danh tie ay ong nen phung tri. Vi c& 
sao? Nay Tu-bo-de, Phat noi Bat-nha ba-la-mat tire khong phdi Bat-nha ba-la-mat, ay gpi 
la Bat-nha ba-la-mat. Nay Tu-bo-de, y ong nghisao? NhwLai co noiphdp chdng? 

Tu-bo-de bach Phat rang: 

- Bach The Ton, NhwLai khong co noiphdp. 

- Nay Tu-bo-de, y ong nghl sao? Tam thien dai thien the gi&i co bao nhieu vi tran, ay la 
nhieu chdng? 

Tu-bo-de thuu: 



22 



- Bach The Ton, rat nhieu! 

- Nay Tu-bo-de, cdc vi trait NhieLai noi khong phdi vi trait, ay gpi la vi trait. NhwLai noi 
the gidi khong phdi the gidi ay gpi la the gidi. Nay Tu-bo-de, y ong nghlsao? Co the do ba 
mwoi hai twdng ma thdy NhwLai chang? 

- Bach The Ton, khong vay! Khong the do ba mwoi hai twdng dwpfc thdy NhwLai. W cd 
sao? Nhw Lai noi ba mwoi hai twdng twc khong phdi ba mwoi hai twdng ay gpi Id ba mwoi 
hai twdng. 

- Nay Tu-bo-de neu cd ngwdi thien nam, ngwdi thien nw dem than mang nhieu nhw cat 
song Hang de bo thi, hoac lai cd ngwdi dtrong kinh nay cho den thp tri bdn cdu ke v.v... vi 
ngwdi khdc noi thiphwdc nay rat la nhieu. 



Giai thich: Ten kinh nay la Kim Cang Bat Nha Ba-la-mat-da. Bat nha ba-la-mat-da la tri tue 
giai thoat, nhung neu noi la Bat nha ba-la-mat-da thi do cung chi la danh va tudng, khong 
phai la tanh, ma danh tuong la hu vong, khong chinh xac chan that, cho nen do khong that la 
Bat nha ba-la-mat-da, vi vay chi tarn "goi no la" Bat nha Ba-la-mat-da. 

Tuong tu nhu vay, tat ca nhung phap gi Nhu Lai noi ra deu khong that la phap vi do van chi 
la danh va tuong. Vi vay, Nhu Lai that ra khong noi phap nao. 

Tarn thien dai thien the gidi la mot the gidi rat Ion (den 1 ti thai duong he). Nhung the gidi 
nay cung chi la tuong, khong that, vi the gidi nay cung chi la ket hop tarn thdi cua vo luong 
vo so hat bui (vi tran). Va nhung hat bui nay lai cung la tuong, khong that, vi chung cung chi 
la ket hop tarn thdi cua nhung nguyen tu, dien tu, v.v... 

Ngay den ca ba muoi hai tuong tot cua Phat cung chi la tuong, khong that, khong the nhd do 
ma thay Nhu Lai. 

Nhu vay, tu nhung gi truu tuong (nhu phap Bat nha ba-la-mat-da) den nhung gi cu the (nhu 
tarn thien dai thien the gidi), tu nhung gi rat ldn (nhu tarn thien dai thien the gidi) den nhung 
gi rat nhd (nhu hat bui), tu nhung gi binh thudng (nhu bui bam) den nhung gi cao qui (nhu ba 
muoi hai tuong tot cua Phat), tat ca deu la tudng, khong that, khong the chap. 

Neu cd ngudi dung chinh than mang minh bo thi trong vo luong kiep, nhieu nhu cat song 
Hang, thi phudc due duong nhien la vo luong vo bien. Nhung phudc due ngudi nay van 
khong bang phudc due cua ngudi tho tri doc tung giang giai chi bdn cau kinh nay. Vi sao? 
Vi neu thuc su tho tri doc tung giang giai chi bdn cau cua kinh nay thi ta cd the lia tat ca moi 
chap, thanh Phat, phudc due duong nhien la nhieu hon ngudi bd thi ma chua thanh Phat. 



Doan 14: LY TlT6>NG TICH DIET 

Nhi thdi Tu-bo-de van thuyet thi kinh, tham giai nghia thu, the le bi khap, nhi bach 
Phat ngon: 

- Hi hiru The Ton! Phat thuyet nhir thi tham tham kinh dien, nga tung tich lai so* dac tue 
nhan, vi tang dac van nhir thi chi kinh. 



23 



The Ton! Nhuoc phuc huu nhan dac van thi kinh, tin tarn thanh tinh tac sanh That 
tuong, duong tri thi nhan thanh tyu de nhat hi hiru cong dire. The Ton! Thi that tuong 
gia tire thi phi tuong, thi co Nhu Lai thuyet danh that tirong. 

The Ton! Nga kim dac van nhu thi kinh dien, tin giai tho tri, bat tuc vi nan. Nhuoc 
duong lai the, hau ngu bach tue, ky hiru chiing sanh dac van thi kinh, tin giai tho tri, thi 
nhan tac vi de nhat hi hiru. Ha di co? Thir nhan vo nga tirong, vo nhan tirong, vo chiing 
sanh tirong, vo tho gia tirong. So 1 di gia ha? Nga tirong tire thi phi tirong, nhan tirong, 
chiing sanh tirong, tho gia tirong tire thi phi tirong. Ha di co? Ly nhat thiet chir tirong 
tire danh chir Phat. 

Phat cao Tu-bo-de: 

- Nhir thi, nhir thi! Nhiroc phuc hiru nhan dac van thi kinh bat kinh, bat bo, bat uy, 
duong tri thi nhan, tham vi hi hiru! Ha di co? 

Tu-bo-de! Nhu Lai thuyet de nhat ba-la-mat, tire phi de nhat ba-la-mat, thi danh de 
nhat ba-la-mat. Tu-bo-de! Nhan nhuc ba-la-mat, Nhu Lai thuyet phi nhan nhuc ba-la- 
mat thi danh nhan nhuc ba-la-mat. Ha di co? 

Tu-bo-de! Nhu nga tich vi Ca-loi vuong cat tiet than the, nga u nhl thoi vo nga tuong, 
vo nhan tuong, vo chiing sanh tuong, vo tho gia tuong. Ha di co? Nga u vang tich tiet 
tiet chi giai thoi, nhuoc hiru nga tuong, nhan tuong, chiing sanh tuong, tho gia tuong, 
ung sanh sail nan. 

Tu-bo-de! Huu niem qua khir, u ngu bach the tac nhan nhuc tien nhan, u nhi so* the vo 
nga tuong, vo nhan tuong, vo chiing sanh tuong, vo tho gia tuong. 

Thi co, Tu-bo-de! B6-tat ung ly nhat thiet tuong phat A-nau-da-la tam-mieu tam-bo-de 
tam, bat ung try sac sanh tam, bat ung try thanh huong vi xuc phap sanh tam, ung 
sanh vo so" try tam. Nhuoc tam hiru try, tac vi phi try. Thi co Phat thuyet B6-tat tam 
bat ung try sac bo thi. Tu-bo-de! B6-tat vi loi ich nhat thiet chiing sanh, ung nhu thi bo 
thi. Nhu Lai thuyet nhat thiet chu tuong tuc thi phi tuong huu thuyet nhat thiet chiing 
sanh tuc phi chiing sanh. 

Tu-bo-de! Nhu Lai thi chan ngu gia, that ngu gia, nhu ngu gia, bat cuong ngu gia, bat 
di ngu gia. Tu-bo-de! Nhu Lai so" dac phap, thir phap vo that vo hu. 

Tu-bo-de! Nhuoc B6-tat tam try u phap nhi hanh bo thi nhu nhan nhap am tac vo so 1 
kien. Nhuoc Bo-tat tam bat try phap nhi hanh bo thi nhu nhan hiru myc, nhat quang 
minh chieu, kien chiing chiing sac. 

Tu-bo-de! Duong lai chi the, nhuoc hiru thien nam tu, thien nir nhan nang u thir kinh 
tho tri doc tung tuc vi Nhu Lai di Phat tri tue, tat tri thi nhan, tat kien thi nhan giai dac 
thanh tyu vo luong vo bien cong due. 



Dich: LIA Tlf&NG TICH DIET 

Khi ay ngai Tu-bo-de nghe Phat noi kinh nay, hieu sau duac nghia thu, roi le dam de bach 
Phat rang: 

- Due The Ton! Rat it co. Phat noi kinh dien sau xa nhwihe, con tie tru&c den giof da duac 
tue nhan ma chuu tung duac nghe kinh nhu the. 



24 



Bach The Ton! Neu lai co ngw&i dwpfc nghe kinh nay, long tin thanh tinh at sanh That 
tw&ng, nen biet ngiedi ay thanh twu dwpfc cong dire it co bac nhat. Bach The Ton! That 
tu&ng ay tire khong phdi tw&ng, the nen NhirLai noi ten la that tw&ng. 

Bach The Ton! Nay con dwpfc nghe kinh dien nhw the, tin hieu thp tri khong du lam kho. 
Neu d&i sau, khodng nam tram nam ve sau, luc do co nhirng chung sanh dwpfc nghe kinh 
nay, tin hieu thp tri, ngw&i ay at la it co bac nhat. Vi c& sao? Vi ngw&i nay khong tw&ng 
nga, tw&ng nhan, tw&ng chung sanh, tw&ng thp gid. Vi c& sao? Vi tw&ng nga tire khong 
phdi tw&ng, tw&ng nhan, tw&ng chung sanh, tw&ng thp gid tire khong phdi tw&ng. Vi sao? 
Vi lia tat cd tw&ng tire gpi la chw Phat. " 

Phat bdo Tu-bo-de: 

- Dung the, dung the! Neu lai co ngw&i dwpfc nghe kinh nay, khong kinh, khong hai, 
khong so; nen biet ngw&i ay rat la it co. Vi c&sao? 

Nay Tu-bo-de! Nhw Lai noi de nhat ba-la-mat tire khong phdi de nhat ba-la-mat ay gpi la 
de nhat ba-la-mat. Tu-bo-de! Nhan nhuc ba-la-mat, Nhw Lai noi khong phdi nhan nhuc 
ba-la-mat ay gpi la nhan nhuc ba-la-mat. Vi c&sao? 

Nay Tu-bo-de nhw thu& xwa ta bi vua Ca-lpi (Kali) cat dirt than the, ta khi ay khong co 
tw&ng nga, tw&ng nhan, tw&ng chung sanh, tw&ng thp gid. Vi c& sao? Ta thu& xwa khi 
than the bi cat ra tirng phdn neu con tw&ng nga, tw&ng nhan, tw&ng chung sanh, tw&ng 
thp gid, le nen sanh sdn han. 

Tu-bo-de! Lai nh& thu& qua khir nam tram d&i, ta lam tien nhan nhan nhuc, vdo thu& ay 
khong co tw&ng nga, tw&ng nhan, tw&ng chung sanh, tw&ng thp gid. 

The nen, Tu-bo-de! Bo-tdt nen lia tat cd tw&ng ma phat tarn V6 thwpng Chdnh dang 
Chdnh gidc, chdng nen tru sac sanh tarn, chdng nen tru thanh hwong vi xuc phdp sanh 
tarn, nen sanh tarn khong cho tru. Neu tarn co tru at la khong phdi tru. The nen Phat noi 
tarn Bo-tdt khong nen tru sac ma bo thi. Tu-bo-de! Bo-tdt vi Ipi ich tat cd chung sanh nen 
nhw the ma bo thi. Nhw Lai noi tat cd ede tw&ng tire la khong phdi tw&ng, lai noi tat cd 
chung sanh tire khong phdi chung sanh. 

Nay Tu-bo-de! Nhw Lai noi l&i chdn, l&i that, l&i nhw, l&i khong doi, l&i chdng khde. Nay 
Tu-bo-de! Nhw Lai dwpfc phdp, phdp nay khong that, khong hw. 

Tu-bo-de! Neu Bo-tdt tarn tru noi phdp ma lam viec bo thi thi nhw ngw&i vdo trong toi at 
khong the thdy. Neu Bo-tdt tarn khong tru phdp ma hdnh bo thi thi nhw ngw&i co mat lai 
them dnh sang mat tr&i chieu soi, thdy ede thirhinh sac. 

Nay Tu-bo-de! U d&i sau neu co ngw&i thien nam, thien nir hay & trong kinh nay thp tri 
doc tung at Id Nhw Lai dung tritue Phat at biet ngw&i ay, at thdy ngw&i ay deu dwpfc thanh 
twu vo Iwpng vo bien cong dire. 



Giai thich: Doan nay chia viec lia tuang den mot muc xa han, rot rao hoan toan. Nhung 
ngudl di buac do la Tu-bo-de, chung to la Tu-bo-de da hieu rat sau xa nhung loi Phat day. 



25 



Nhan (con mat) la chu dung de chi kha nang nhan biet. Co nam loai nhan: Nhuc nhan (mat 
thit), thien nhan (mat trdi), tue nhan (mat tri hue cua cac bac A-la-han), phap nhan (mat tri 
hue cua cac Bo tat), Phat nhan (mat cua Phat). 50 

Tu-bo-de ndi minh da dat tue nhan cua bac A-la-han nhung van chua duoc biet den kinh tham 
sau nhu Kinh Kim Cang. Do la vi kinh nay la kinh cho cac hang Bo tat. 

Tu-bo-de lai noi: "Neu lai co ngudi duoc nghe kinh nay, long tin thanh tinh, at sanh that 
tu&ng. " Long tin thanh tinh la long tin khong co chap. Kinh Kim Cang loai tru chap trudc, 
cho nen neu tin that vao kinh, thi long khong con chap truoc, do la long tin thanh tinh. Ma 
ngudi khong con chap truoc vao tudng nao ca thi thay duoc "that tudng" cua minh va cua tat 
ca moi phap — Khong, Phat tanh, Nhu Lai. Nhu vay la da thanh tuu cdng due it co bac nhat. 

day Tu-bo-de dung tu rat chat che ve ly luan. Chu "that tuong" day la de chi "tanh." Neu 
khong con chap vao tuong, thi thay duoc tanh. Nhung tanh la tuyet doi, la Khong, thi khong 
the nghi ban. "Tanh" ma ta thay duoc va noi duoc thi cung chi la mot loai "tuong" ma thoi; 
thoi thi dat cho no mot cai ten de phan biet voi cac tuong khac — "that tuong". Nhung di 
nhien, vi su thieu chinh xac cua ngon ngu, "that tuong" ay khong phai la "that", cho cii tarn 
goi do la "that tuong" ma thoi. 

Tu-bo-de co the hieu duoc Kinh Kim Cang vi da co tue nhan va nghe Phat giang true tiep. 
Nhung nam tram sau do, neu co ngudi tin hieu tho tri kinh nay, thi ngudi do qua la it co bac 
nhat. Vi sao? Vi ngudi tin hieu tho tri Kinh Kim Cang thi khong chap tudng nga, nhan, 
chung sinh, tho gia. 

Nhung khong chap tudng nga, nhan, chung sanh, tho gia thi sao? Cau tra ldi luc nay rat la rot 
rao: Vi tu&ng nga tire khong phai tu&ng; tu&ng nhan, tu&ng chung sinh, tu&ng tho gia 
tue khong phai tu&ng. Day la budc lia tudng rat rot rao. 

Tu trudc den nay ta thay cd 2 loai nhan biet: Pham phu thay nga va phap la that, cho nen cu 
chap vao nga va phap. Bac cd tri tue, thay nga va phap chi la tudng hu vong, cho nen khong 
chap vao tudng nga, tudng phap. Tuy nhien, nay bac cd tri tue toi thuong thi lai thay moi 
tudng deu khong phai la tudng — tudng nga, tudng nhan, tudng chung sinh, tudng tho gia, 
tudng phap, deu khong phai la tudng. Nghia la sao? Nghia la nhin tudng thay tanh. Nhin 
song thay nude. Thay tudng biet la tudng, nhung van thay duoc ca tanh (hay dung ngdn ngu 
cua Tu-bo-de ben tren: Nhin tudng thay "that tudng"). 

Neu nhin tudng ma thay tanh, thi da den noi roi, khong con phai lam gi nua, khong con phai 
lo chap hay khong chap, song vdi tudng ma ung dung tu tai, khong bi hu vong cua tudng lam 
minh lac dudng, vudng mac. Day la bac tri tue toi cao, song vdi tudng ma khong lia tanh, 
khong tranh tudng ma van khong bi chap vao tudng, khong nghi den "khong chap tudng" ma 
van tu nhien khong chap tudng, khong lia tudng ma van lia tudng hoan toan, lia tudng tich 
diet. 

Va "lia tat ca tu&ng goi la chu Phat, " nhu Tu-bo-de ndi. 



51 Xin xem Doan 5: "Pham nhung gi co tuang deu la hu vong. Neu thay cac tudng chang phai tudng tue thay 



Flesh eye, celestial eye, eye of wisdom, Dharma eye, Buddha eye. 
Xin xe 
Nhu Lai". 

26 



Phat tiep loi Tu-bo-de: "Dung the, dung the! Neu lai co nguoi duoc nghe kinh nay, khong 
kinh, khong hdi, khong so, nen biet nguai ay rat la it co. Vi co sao? Nay Tu-bo-de! Nhu Lai 
noi de nhdt ba-la-mdt tire khong phdi de nhdt ba-la-mdt ay gpi la de nhdt ba-la-mdt. " 

Nghe Kinh Kim Cang ma khong kinh hai lo so la bac thugng can hiem co, vi Kinh Kim Cang 
la de nhat ba-la-mat, phap diet do cao nhat. Thong thuong, nguoi chua du can co chi vua 
nghe noi "phap de nhat" la da so set, lo rang minh khong du can co tri tue de tu hoc. Hon 
nua, phap de nhat nay nham lia tuong hoan toan voi mot tri tue thong suot den muc nhin mot 
phap lien thay phap la tuong, nhung cung thay tuong la phi tuong; co nghia la nhin mot phap 
lien thay phap vua la tuong vua la tanh, cho nen khong lia phap do nhung cung chang chap 
vao phap do. Do la Sac chang khac Khong, Khong chang khac Sac, Sac tue la Khong, Khong 
tiic la Sac. Do la Bat nha ba-la-mat. 52 Trong luc do ba-la-mat, 53 Bat nha ba-la-mat la me cua 
nam do kia, cho nen cung duoc xem la de nhat ba-la-mat. Va Bat nha ba-la-mat, de nhat ba- 
la-mat, thi cung kho lanh hoi doi voi cac bac ha can, nen ho dem long kinh so. 

Va du la de nhat ba-la-mat thi, de nhat hay de nhi hay bat ky dang cap nao, thi cung la theo 
tuong ma noi, vi trong tanh thi khong co dang cap nao, cho nen moi noi "de nhdt ba-la-mdt 
tue khong phdi de nhdt ba-la-mat ay goi la de nhdt ba-la-mdt. " 

Phat sau do lai noi den nhan nhuc ba-la-mat, de chi su lien he mat thiet giua de nhat ba-la- 
mat va nhan nhuc ba-la-mat. Trong luc do ba-la-mat, nhan nhuc la due nang co the mang tarn 
cua Bo tat the hien ra ben ngoai ro rang nhat, va cung la thuoc do ro rang nhat cho biet due 
hanh cua Bo tat da den dau. 

So di Phat co duoc nhan nhuc nhung kiep trudc, khi bi vua Ca-loi cat dut tung doan than the 
ma khong sinh long san han, hay lam tien nhan nhuc trong 500 doi, la vi luc do Phat khong 
co tuong nga, nhan, chung sinh, tho gia, tue la nhd vao phap tri tue de nhat ba-la-mat trong 
Kinh Kim Cang. 

"The nen, Tu-bo-de! Bo-tat nen lia tat cd tuong ma phat tarn Vo thuong Chdnh dang Chdnh 
gidc, chang nen tru sac sanh tarn, chang nen tru thanh huong vi xuc phap sanh tarn, nen sanh 
tarn khong cho tru. " day Phat lai nhac nhd cac Bo tat rang, ngay trong khi phat tam V6 
thugng Chanh dang Chanh giac (khong phai doi den sau khi phat tam), Bo tat phai lia tat ca 
cac tuong ma phat tam do, tue la phat tam ma "ung vo so tru", phat tam ma khong tru vao 
dau. 

Hon nua, phat tam ma khong tru vao dau cung chua du, vi neu khi phat tam thi khong tru, 
nhung sau khi phat tam thi lai tru, thi sao? Vi vay, Phat lai noi nen "sanh tam khong cho 
tru." Tue la, sinh ra mot tam co dac tinh la "khong cho tru"— tam nay khong tru noi nao, du 
la luc moi sinh ra hay nhung luc sau nay. 54 



52 Prajna paramita (S.), tri hue ba-la-mat hay bat nha ba-la-mat, wisdom paramita or prajna paramita (E.) 

53 Luc do ba-la-mat: Bo thi, tri gioi, nhan nhuc, tinh tan, thien dinh, tri hue (Six virtues of perfection: giving, 
discipline, patience, devotion, concentration, wisdom). 

54 Doan nay bao gom mot vai khai niem luan ly truyen thong thuong duoc dung den khi giai thich Kinh Kim 
Cang: Khi toi chap vao cai ban (hay chap vao tuong cai ban), kha nang chap trudc ciia tam toi goi la "nang 
chap" va tuong cai ban la "so chap" ("noi chap"). Tam toi phai lia tuong cai ban, do la "lia tuong" hay "ly 
tuong." Nhung neu tam toi la "tam khong chap" (hay "tam khong cho tru") thi tu nhien la tam khong co y niem 
chap truoc gi ca, khong phai co gang "vo chap" ma van vo chap. Tam nay goi la "tam khong co y niem chap" 
hay tam da "ly niem". Phat "tam khong cho tru" tue la ly niem. Ly niem thi sau xa hon ly tuong. Ly tuong turc 
la doan tru so chap, ly niem tue la doan tru nang chap. 

27 



"Neu tarn cd tru at la khong phdi tru. The nen Phat noi tarn Bo-tat khong nen tru sac ma bo 
thi. Tu-bo-de! Bo-tat vi lai ich tat cd chung sinh nen nhu the ma bo thi. " Neu tarn tru vao bat 
ky dau, bat cu dieu gi, thi cung chi la tru vao tuong. 55 Tru a day co hai nghia khac nhau: tru 
la chap, va tru la yen on. Neu tru (chap) vao tudng thi khong the nao tru (yen) duoc, vi tuong 
la hu vong, phu du hu ao. Nhung neu khong tru (chap) vao dau ca, thi tarn se hoan toan 
thanh tinh, khong con vong dong, cho nen tarn duoc tru (yen). Vi vay ma noi, neu tarn co tru 
at la khong phai tru. 

"Bo tat nen nhu the ma bo thf ' tiic la Bo tat bo thi ma "nen khong co cho tru," khong tru vao 
sac de bo thi, cung nhu khong tru vao bat ky tuong nao de bo thi. 

Nhung Bo tat bo thi la "vi loi ich tat ca chung sinh." Day la le duong nhien, vi Bo tat da phat 
nguyen tu do va do tha, cho nen bat ky dieu gi Bo tat lam cung deu la "vi loi ich tat ca chung 
sinh." Nhung, nhu vay co nghia la Bo tat co the vo tinh ma tru vao "loi ich tat ca chung 
sinh." 

Vi vay, "Nhu Lai noi tat cd cdc tuang tire la khong phdi tuang, lai noi tat cd chung sinh tire 
khong phdi chung sinh. " Tuong tuc la khong phai tuong, vi tuong cung la tanh, la mot bieu 
hien cua tanh. Chung sinh khong phai chung sinh ma chi la tuong chung sinh, cho nen Bo tat 
khong the chap vao tuong chung sinh ma bo thi. Nhung tuong chung sinh cung khong phai 
chi la tuong chung sinh ma con la mot bieu hien cua tanh. Nen Bo tat van bo thi cho chung 
sinh. Noi torn lai, Bo tat bo thi cho chung sinh ma khong chap vao chung sinh. Phap co the 
hanh nhung khong the chap. 

'Way Tu-bo-de! Nhu Lai noi lai chdn, lai that, lai nhu, lai khong doi, lai chdng khac. Nay 
Tu-bo-de! Nhu Lai duoc phap, phap nay khong that, khong hu. " Loi Nhu Lai noi du la rat 
cao rong, khi nghe nhu co, khi nghe nhu khong, khi nghe nhu that, khi nghe nhu ao, cho nen 
de lam cho ke ha can sinh long kinh so nghi hoac, nhung do toan la loi chan that. 

Va phap ma Nhu Lai duoc cung nhu the, phap nay la phap V6 thuong Chanh dang Chanh 
giac. Vi phap noi ra la tuong, nen phap khong that; nhung tuong cung tuc la khong phai 
tuong, tuc la phap khong hu. Hay noi each khac, that va hu deu la tuong, ma V6 thuong 
Chanh dang Chanh giac la khong con tuong nao, la tanh, va trong tanh thi khong co that hu. 

Vi phap, khong hu nen Bo tat hanh phap; vi phap khong that, nen Bo tat khong tru (chap) vao 
phap. 

"Tu-bo-de! Neu Bo-tat tarn tru nai phap ma lam viec bo thi thi nhu nguai vao trong toi at 
khong the thdy. Neu Bo-tat tarn khong tru phap ma hanh bo thi thi nhu nguai co mat lai them 
dnh sang mat trai chieu soi, thdy cdc thir hinh sac. " Neu tru Phat phap ma bo thi tuc la 
khong biet duoc rang phap cung chi la tuong, la hu vong. Nhu vay thi khong biet duoc dau 
la tuong, dau la tanh, tuc la nhu ngudi di trong bong dem. Neu bo thi ma khong tru vao dau, 
tuc la biet phap la tuong va khong tru vao tuong, nhung cung biet tuong khong phai la tuong, 
nen van cu bo thi. Ngudi nhu vay thi thay tuong thay tanh cua moi su, nhu ngudi co mat di 
trong anh sang. 



55 Tanh la tuyet doi thi khong thay duoc, nam duoc. Neu co cai gi do de ma chap, thi cai do la tuong. Cho nen 
chi co chap tuong, chii khong co chap tanh. 

28 



"Nay Tu-bo-de! O dai sau neu co nguai thien nam, thien nu hay a trong kinh nay tho tri doc 
tung at la Nhu Lai dung tri tue Phat at biet nguai ay, at thdy nguai ay deu duac thanh tuu vo 
luang vo bien cong due. " Neu co ngudi trai lanh gai lanh tho tri doc tung kinh nay, thi ngudi 
ay khong chi mot minh, ma Nhu Lai biet ngudi ay va thay ngudi ay, do cung co nghia Nhu 
Lai ho niem va pho chuc ngudi ay, nhu Nhu Lai ho niem va pho chuc cac Bo tat. 56 Ngudi 
nay tho tri doc tung, ma khong "vi ngudi khac giang noi" nhu trong Doan 8 va mot vai noi 
khac, y rang ngudi nay tho tri doc tung nhung chua du tri tue de giang kinh. Du vay, ngudi 
nay van thanh tuu vo luong vo bien cong due. 



Doan 15: TRI KINH CONG DlTC 

Tu-bo-de! Nhuoc huu thien nam tu thien nu nhan, so* nhat phan, di Hang ha sa dang 
than bo thi, trung nhat phan phuc di Hang ha sa dang than bo thi, hau nhat phan diec 
di Hang ha sa dang than bo thi. Nhu thi vo luong bach thien van uc kiep di than bo thi. 
Nhuoc phuc huu nhan van thii kinh dien, tin tarn bat nghich, ky phuoc thang bi, ha 
huong thu ta, tho tri doc tung vi nhan giai thuyet. 

Tu-bo-de! Di yeu ngon chi, thi kinh huu bat kha tu nghi, bat kha xung luong, vo bien 
cong due, Nhu Lai vi phat Dai thira gia thuyet, vi phat Toi thuong thira gia thuyet. 
Nhuoc huu nhan nang tho tri doc tung, quang vi nhan thuyet, Nhu Lai tat tri thi nhan, 
tat kien thi nhan, giai dac thanh tuu bat kha luong, bat kha xung, vo huu bien, bat kha 
tu nghi cong due. Nhu thi nhan dang tac vi ha dam Nhu Lai A-nau-da-la tam-mieu tam- 
bo-de. Ha di co? 

Tu-bo-de! Nhuoc nhao tieu phap gia, truoc nga kien, nhan kien, chung sanh kien, tho 
gia kien, tue u thu kinh bat nang thinh tho doc tung, vi nhan giai thuyet. 

Tu-bo-de! Tai tai xu xu, nhuoc huu thu kinh, nhat thiet the gian thien, nhan, a-tu-la so" 
ung cung ducrng. Duong tri thu xu tac vi thi thap, giai ung cung kinh tac le vi nhieu, di 
chu hoa huong nhi tan ky xu. 



Dich: CONG DlTC TRI KINH 

Tu-bo-de! Neu co ngwoi thien nam thien nu; buoi sang dem than mang bang so cat song 
Hang ra bo thi, buoi trwa lai dem than mang bang so cat song Hang ra bo thi, buoi chieu 
cung dem than mang bang so cat song Hang ra bo thi, nhw the vo luang tram ngan muon 
ire kiep dem than mang bo thi. Neu lai co ngwoi nghe kinh dien nay, long tin khong 
nghich, phw&c cua ngudi nay hon phw&c cua ngwoi kia, huong Id chep viet, thp tri, doc 
tung, vi ngwoi giai noi. 

Nay Tu-bo-de! Tom tat ma noi, kinh nay co cong dire vo bien khong the nghi, khong the 
Iwdng. Nhw Lai vi nhwng ngwoi phat tarn Dai thim ma noi, vi nhwng ngwoi phat tarn Toi 
thwtntg thira ma noi. Neu co ngwoi hay tho tri doc tung, rpng vi ngwoi noi, Nhw Lai at biet 
ngwoi ay, at thay ngwoi ay deu dwac thanh tuu cong dire khong the Iwdng, khong the tinh, 
khong co bfr me, khong the nghi ban. Nhirng ngwoi nhw the tire Id gdnh vac phap Vo 
thwtntg Chdnh dang Chdnh gidc cua Phat. Vi c& sao? Nay Tu-bo-de! Neu ngwoi thich 



56 Xem Doan 2. 



29 



phap nho tuv chap nga, chap nhan, chap chiing sanh, chap thp gia tiec la doi v&i kinh nay 
khong the lang nghe, thp tri, doc tung vi ngwoi gidi ndi. 

Nay Tu-bo-de! O not ndo neu co kinh nay thi tat cd the gian troi, ngudi, a-tu-la deu nen 
cung duong, nen biet cho nay tuv la thdp, deu nen cung kinh lam le vay quanh, dung cdc 
thir huong hoa ma rdi cung noi ay. 



Giai thich: Neu co ngudi dem chinh than mang cua minh ra bo thi, nhieu Ian bang so cat 
song Hang nhan ba trong moi ngay, keo dai den vo luong kiep, thi cong due han nhien la vo 
luong vo bien. Nhung cong due do van khong bang cong due cua ngudi nghe kinh nay ma 
sinh long tin that, huong chi la chep viet, tho tri, doc tung, vi ngudi giai noi. Ly do la neu tin 
vao kinh nay thi khong con chap nga, nhan, chung sinh, tho gia, khong con chap tudng, 
khong con vong tudng, thay tanh, thanh Phat. 

Vi vay, kinh nay co cong due vo bien khong the nghi, khong the luong. Phat vi nhung ngudi 
phat tarn Dai thua (tuc la tarn Bo tat), tarn Toi thuong thua (tuc la tarn Phat), ma noi kinh 
nay. Neu co ngudi tho tri doc tung giang giai kinh nay, Phat duong nhien la biet va thay 
nhung ngudi ay thanh tuu cong due vo luong vo bien. Nhung ngudi do ganh vac phapVo 
thuong Chanh dang Chanh giac cua Phat. Day la lap lai y Phat ho niem va pho chuc cac Bo 
tat da noi ngay tu dau kinh, trong Doan 2. 

Ngudi thich phap nho la ngudi van con chap "thay" nga, nhan, chung sinh, tho gia. Phap nho 
la gi? Tuc la phap thap hon phap Phat thua, nham vao cac muc dich thap hon la thanh Phat, 
nhu la bo thi de duoc sinh vao coi trdi, niem Phat de duoc vang sinh vao Tay phuong cue lac, 
v.v. . . Cac phap nay han nhien la con chap nga, vi nham vao loi 16c cho chinh minh. Ma con 
chap nga, la con chap nhan, chung sinh, tho gia. Va nhu the thi khong du can co de tu hoc 
Kinh Kim Cang. 

day co mot chu can chu y. Tu trudc den nay, kinh nay hay noi den chap "tudng" nga, 
nhan, chung sinh, tho gia. Nhung trong doan nay, kinh lai noi chap "thay" nga, nhan, chung 
sinh, tho gia. Han viet la "trudc nga kien, nhan kien, chung sinh kien, tho gia kien." Kien co 
nghia la thay. Vay thi "tudng" va "thay" co khac nhau khong? Neu noi ve hu vong thi tudng 
va thay giong nhau— tudng nga la hu vong va thay nga cung la hu vong. Nhung neu noi ve 
hanh dong, thi ta phai "thay" nga thi mdi co "tudng" nga, neu khong thay thi khong co. Vi 
vay, noi "thay" nga la noi den can nguyen cua hu vong ngay tu trong tarn ta, rot rao hon la 
"tudng". Khong chap "thay" tuc la khong chap ngay tu trudc khi nhin thay tudng. 

"Nay Tu-bo-de! O noi nao neu co kinh nay thi tat cd the gian troi, ngudi, a-tu-la deu nen 
cung duong, nen biet cho nay tuc la thdp, deu nen cung kinh lam le vay quanh, dung cdc thu 
huong hoa ma rdi cung noi ay. " Do la y noi trong kinh co Phat. 



Doan 16: NANG TINH NGHIEP CHlTCfNG 

Phuc thu 1 Tu-bo-de! Nhuwc thien nam tit, thien nir nhan tho tri, doc tung thu kinh, 
nhuoc vi nhan khinh tien, thi nhan tien the toi nghiep, ung doa ac dao, di kim the nhan 
khinh tien co, tien the toi nghiep tac vi tieu diet, duong dac A-nau-da-la tam-mieu tam- 
bo-de. 



30 



Tu-bo-de! Nga niem qua khir vo lirong a-tang-ky kiep, u Nhien Dang Phat tien dac tri 
bat bach tir thien van ire na-do-tha chir Phat, tat giai cung duong thira sir vo khong qua 
gia. Nhiroc phuc hiru nhan ir hau mat the nang tho tri doc tung thii kinh, so* dac cong 
dire, ir nga so" cung duong chir Phat cong dire, bach phan bat cap nhat, thien van ire 
phan, nai chi toan so thi du so" bat nang cap. 

Tu-bo-de! Nhiroc thien nam tir, thien nir nhan, ir hau mat the, hiru tho tri doc tung thir 
kinh, so* dac cong dire, nga nhiroc cu thuyet gia, hoac hiru nhan van tarn tac cuong loan 
ho nghi bat tin. Tu-bo-de! Duong tri thi kinh nghia bat kha tu nghi, qua bao diec bat 
kha tu nghi. 



Dich: HA Y LAM SACH CAC NGHIEP CHlfCfNG 

Lai nun, nay Tu-bo-de! Neu co ngwoi thien nam, thien nit tho tri doc tung kinh nay, neu 
bi ngwoi khinh che, ngwoi nay do toi nghiep d&i trw&c le ra phdi dpa trong dwomg dc, do 
doi nay bi ngwoi khinh che nen toi nghiep doi trw&c at la tieu diet, se dwffc qua Vo thwong 
Chdnh dang Chdnh gidc. 

Nay Tu-bo-de, ta nh& thu& qua khw vo luomg a-tdng-ky kiep, & trw&c dwe Phat Nhien 
Dang, ta dwac gap tarn tram bon ngan muon wc na-do-tha ede dwe Phat, ta deu cung 
dw&ng th&phung khong sot mot vi nao. Neu lai co ngw&i & d&i mat phdp sau nay hay tho 
tri doc tung kinh nay, duffc cong dwe, doi v&i cong dwe cung dw&ng chwPhat cua ta, tram 
phan chdng bang mot, ngan muon wc phan cho den toan so thidu deu khong the bang. 

Nay Tu-bo-de! Neu ngw&i thien nam thien nw & d&i mat phdp sau nay, co ngw&i tho tri doc 
tung kinh nay, dwac cong dwe, neu ta ndi cho du hoac co ngw&i nghe tarn tat cuong loan, 
ho nghi, khong tin. Nay Tu-bo-de, nen biet kinh nghia nay khong the nghi ban nen qua 
bao ciing khong the nghi ban. 



Giai thich: Doan nay co the xem la doan ket cua mia dau (16 chuang dau) cua Kinh Kim 
Cang. Doan nay torn tat nhung doan truac ve cong due cua Kinh Kim Cang. Cong due nay 
co the dut di moi nghiep toi — nghiep toi thai trudc nang den noi dang ly ra la nay phai doa 
duong ac dao, nhung nho tho tri doc tung kinh nay ma nghiep toi dugc giam nhe den muc chi 
bi ngudi khinh re, va van co the dat thanh Vo thugng Chanh dang Chanh giac. "Thai truac" 
va "thai nay" co the hieu la nhung kiep truac va kiep nay, hay chi la qua khu, then tai va 
tuang lai trong kiep nay. 

Ngay ca cong due cua Phat Thich Ca do cung duang tha phung vo luang vo so Phat trong vo 
lugng vo so kiep thi cung khong bang mot phan li ti cong due cua ngudi tho tri doc tung kinh 
nay. Tai sao? Vi chi can tin that vao kinh nay la ta co the xa bo moi hu vong-thay tuang la 
tuang, va thay tuang cung khong phai la tuang, va vi vay ma thay Nhu Lai, tuc la thanh Nhu 
Lai. 57 

Vi nang luc cua Kinh Kim Cang manh den nhu the, nguai tho tri doc tung kinh nay thai mat 
phap, tuc la thai dai cua chung ta day, dugc cong due Ian vo lugng vo bien, den noi noi ra thi 
nguai nghe se dien dau, ho nghi, khong tin. Va day la chi noi den tho tri doc tung, giang giai 



57 Xem (loan 5: "Pham sa huu tuang giai thi hu vong, nhugc kien chu tuang phi tuang tac kien Nhu Lai.' 



31 



kinh thi cong due con cao gap nhieu Ian, vi du nhu trong Doan 12, cho nao co giang Kinh 
Kim Cang tat ca the gian trdl ngudi A-tu-la deu cung duong nhu thap mieu Phat. 

Vi Kinh Kim Cang y nghia tham sau khong the nghi ban, cho nen qua bao cong due cua kinh 
cung vo luong vo bien khong the nghi ban. 

Mot dieu ta nen luu y la tu Doan 1 1 den day, hau nhu Doan nao cung noi ve cong due vo 
luong vo bien do tho tri doc tung giang giai Kinh Kim Cang. Nhung duong nhien la ta khong 
the chap vao cong due. Vo luong cong due thuc khong phai la vo luong cong due nen mdi 
goi la vo luong cong due. 



Doan 17: CUTJ KINH VO NGA 
Nhi thoi Tu-bo-de bach Phat ngon: 

- The Ton! Thien nam tvr, thien nfr nhan phat A-nau-da-la tam-mieu tam-bo-de tam, 
van ha img tru, van ha hang phuc ky tam? 

Phat cao Tu-bo-de: 

- Thien nam tu 1 , thien nir nhan phat A-nau-da-la tam-mieu tam-bo-de tam gia, dirong 
sanh nhir thi tam, nga img diet do nhat thiet chung sanh, diet do nhat thiet chung sanh 
di nhi vo hiru nhat chung sanh that diet do gia. Ha di co? Tu-bo-de! Nhiroc B6-tat hiru 
nga tirong, nhan tirong, chung sanh tirong, tho gia tirong, tu-c phi B6-tat. So" di gia ha? 
Tu-bo-de! That vo hiru phap phat A-nau-da-la tam-mieu tam-bo-de tam gia. 

Tu-bo-de! tT y van ha? Nhir Lai ir Nhien Dang Phat so", hiru phap dac A-nau-da-la tam- 
mieu tam-bo-de phu? 

- Phat da The Ton! Nhir nga giai Phat so" thuyet nghia, Phat ir Nhien Dang Phat so", vo 
hfiu phap dac A-nau-da-la tam-mieu tam-bo-de. 

Phat ngon: 

- Nhir thi, nhir thi! Tu-bo-de, that vo hiru phap Nhir Lai dac A-nau-da-la tam-mieu tam- 
bo-de. Tu-bo-de! Nhiroc hiru phap Nhir Lai dac A-nau-da-la tam-mieu tam-bo-de gia, 
Nhien Dang Phat tac bat dir nga tho ky: Nhir ir lai the dirong dac tac Phat, hieu Thich- 
ca Mau-ni. Di that vo hiru phap dac A-nau-da-la tam-mieu tam-bo-de, thi co Nhien 
Dang Phat dir nga tho ky, tac thi ngon: Nhir ir lai the, dirong dac tac Phat, hieu Thich-ca 
Mau-ni. Ha di co? Nhir Lai gia, tire chir phap nhir nghia. Nhiroc hiru nhan ngon: Nhir 
Lai dac A-nau-da-la tam-mieu tam-bo-de. Tu-bo-de! That vo hfiu phap Phat dac A-nau- 
da-la tam-mieu tam-bo-de. Tu-bo-de! Nhu Lai so" dac A-nau-da-la tam-mieu tam-bo-de, 
ir thi trung, vo that vo hir, thi co Nhir Lai thuyet: Nhat thiet phap giai thi Phat phap. 
Tu-bo-de! So" ngon nhat thiet phap gia tire phi nhat thiet phap, thi co danh nhat thiet 
phap. Tu-bo-de! Thi nhu nhan than trirong dai. 

Tu-bo-de ngon: 

- The Ton! Nhir Lai thuyet nhan than truong dai tac vi phi dai than, thi danh dai than. 

32 



- Tu-bo-de! B6-tat diec nhir thi. Nhiroc tac thi ngon: Nga dirong diet do vo lirong chung 
sanh, tire bat danh B6-tat. Ha di co? Tu-bo-de! That vo hiru phap danh vi B6-tat, thi co 
Phat thuyet nhat thiet phap vo nga, vo nhan, vo chung sanh, vo tho gia. 

Tu-bo-de! Nhiroc B6-tat tac thi ngon: Nga dirong trang nghiem Phat do, thi bat danh 
B6-tat. Ha di co? Nhir Lai thuyet trang nghiem Phat do gia, tire phi trang nghiem, thi 
danh trang nghiem. 

Tu-bo-de! Nhiroc Bo-tat thong dat vo nga phap gia, Nhir Lai thuyet danh chan thi Bo- 
tat. 



Dich: TOT CUNG KHONG CO NGA 

Khi ay ngai Tu-bo-de bach Phat rang: 

- Bach The Ton! Ngw&i thien nam, ngw&i thien nit phat tarn Vo thwpng Chdnh dang 
Chdnh gidc lam sao an tru, lam sao hdngphuc tarn kia? 

Phat bdo Tu-bo-de: 

- Ngwoi thien nam, ngwoi thien nit phat tarn Vo thwpng Chdnh dang Chdnh gidc nen sanh 
tarn nhw the nay: Ta nen diet dp tat cd chung sanh, diet do tat cd chung sanh roi ma Ichong 
co mot chung sanh that diet do. Vi c& sao? Tu-bo-de, neu Bo-tdt con tw&ng nga, tw&ng 
nhan, tw&ng chung sanh, tw&ng tho gia at Ichong phdi la Bo-tdt. Vi c&sao? Tu-bo-de, that 
Ichong co phap phat tarn Vo thwpng Chdnh dang Chdnh gidc. 

Tu-bo-de! Y ong nghi sao? Nhw Lai & noi Phat Nhien Bang co phap dwpfc Vo thwpng 
Chdnh dang Chdnh gidc chdng? 

- Bach The Ton, Ichong vay! Nhw cho hieu cua con qua nghia Phat noi, Phat & noi Phat 
Nhien Dang Ichong cophdp dwpfc Vo thwpng Chdnh dang Chdnh gidc. 

Phat bdo: 

- Nhw the, nhw the! Tu-bo-de, that Ichong co phap Nhw Lai dwpfc Vo thwpng Chdnh dang 
Chdnh gidc. Nay Tu-bo-de! Neu co phap Nhw Lai dwpfc Vo thwpng Chdnh dang Chdnh 
gidc thi ditc Phat Nhien Dang at Ichong tho ley cho ta: U d&i sau, ong se dwpfc thdnh Phat 
hieu Id Thich-ca Mdu-ni. Do that Ichong co phap dwpfc Vo thwpng Chdnh dang Chdnh 
gidc, the nen ditc Phat Nhien Dang m&i tho ley cho ta, noi the nay: O d&i sau, ong se dwpfc 
thdnh Phat hieu Id Thich-ca Mdu-ni. Vi c&sao? Nhw Lai titc la nghia Nhw cua ede phap. 
Neu co ngw&i noi Nhw Lai dwpfc phap Vo thwpng Chdnh dang Chdnh gidc, nay Tu-bo-de, 
that Ichong co phap Phat dwpfc Vo thwpng Chdnh dang Chdnh gidc. Nay Tu-bo-de! Nhw 
Lai dwpfc Vo thwpng Chdnh dang Chdnh gidc, &trong ay Ichong that, Ichong hw. The nen 
Nhw Lai noi tat cd phap deu la Phat phap. Nay Tu-bo-de! Noi tat cd phdp do titc Ichong 
phdi tat cdphdp, nen gpi la tat cdphdp. Nay Tu-bo-de, thi nhw co ngw&i than cao l&n. 

Ngai Tu-bo-de thwa: 



33 



- Bach The Ton! Nhw Lai noi than ngudi cao Ion at khdng phdi than l&n, ay gpi la than 
Ion. 

- Nay Tu-bo-de! Bo-tat cung nhw the, neu noi Idi the nay: ta se diet do vd Iwpng chung 
sanh, at khdng gpi la Bo-tat. Vi c& sao? Nay Tu-bo-de! That khdng co phdp ten la Bo-tat. 
The nen Phat noi: tat cdphdp khdng nga, khdng nhan, khdng chung sanh, khdng thp gid. 

Nay Tu-bo-de! Neu Bd-tdt noi loi the nay: ta se trang nghiem coi Phat, ay chdng gpi la Bd- 
tdt. Vi c&sao? Nhw Lai noi trang nghiem coi Phat twc chdng phdi trang nghiem, ay gpi la 
trang nghiem. 

Nay Tu-bo-de! Neu Bd-tdt thong dot phdp vo nga, Nhw Lai gpi do la chan that Bd-tdt. 



Giai thich: Doan nay la bat dau nua sau cua kinh. Nua sau nay gom nhung de muc tuong tu 
nhu nua dau, nhung vdi cai nhin sau sac hem, cho ngudi da day cdng tu hoc. Doan 17 nay 
dua vo nga den muc rot rao toan dien. 

Tu-bo-de lap lai cau hoi da hoi tu dau kinh: "Bach The Ton! Ngudi thien nam, ngudi thien nu 
phat tarn Vo thuong Chanh dang Chanh giac lam sao an tru, lam sao hang phuc tarn kia?" 58 

Trong nua dau cua kinh, Bo tat tru tarn va hang phuc tarn bang each hanh phap (bo thi, nhan 
nhuc, hay diet do) ma "nen khdng cd cho tru" (ung vd so tru). Day goi la "doan tru so 
chap", tuc la doan tru noi chap, doan tru y niem duoc ta chap. Day cung goi la "ly tudng" 
(lia tudng), tuc la khdng chap vao tudng nao. Lia tudng hay doan tru so chap, la doan tru 
chap tudng nga, nhan, chung sinh, tho gia. Tuy vay, that ra van con mot chut xiu nga, do la 
cai nga lam viec "lia tudng", lam viec "doan tru so chap." 

Trong nua sau cua kinh, "Ngirai thien nam, ngudi thien nu phat tarn Vo thuang Chanh dang 
Chanh gidc nen sanh tarn nhu the nay: Ta nen diet do tat cd chung sanh, diet do tat cd chung 
sanh roi ma khdng cd mot chung sanh that diet do. Vi cd sao? Tu-bo-de, neu Bd-tdt con 
tudng nga, tudng nhan, tudng chung sanh, tudng tho gid at khdng phdi la B6-tdt. " Tuc la 
ngay tu dau, ngay khi phat tarn Vd thuong Chanh dang Chanh giac la da sanh "tarn vd nga, 
nhan, chung sinh, tho gia", tuc la tarn binh dang, khdng phan biet. Tarn binh dang, khdng 
phan biet, thi cung la tuc la tarn vd chap, tarn khdng cd cho tru (da ndi den trong Doan 14, 
gan cuoi nua dau cua kinh). Tarn nay khdng biet chap, khdng biet tru, nen khdng biet den 
chap tudng va lia tudng. Sanh tarn nay tuc la "doan tru nang chap", doan tru kha nang chap 
trade cua tarn, hay con goi la "ly niem", lia y niem ve chap d trong tarn. 59 

"Tarn vd nga, nhan, chung sinh, tho gia" nay la vd nga rat rot rao. Tarn nay thay nga, nhan, 
chung sinh, tho gia, va tat ca cac phap, deu nhu nhau, deu la Khdng, la Nhu Lai. Vi vay, Bo 
tat diet do tat ca chung sanh roi ma khdng cd mot chung sanh that diet do. 



58 Cau hoi nay a Doan 2 va Doan nay deu viet y het nhu nhau trong Han van, nhung HT Thich Thanh Tu dich 
menh de "van ha ung tru" khac nhau. Trong Doan 2, dich la "nen lam sao tru", trong doan nay dich la "lam sao 
an tru". Thuc ra tru co hai nghla: Mot la "dung co dinh" hay "dung chac chan", tuc la mot dong tu. Hai la "an 
tru", tuc la duoc binh yen vung chai, tire la mot tlnh tir. Dich nhu trong Doan 2 moi giu ro ca 2 nghia. 

59 Xem chii thich ve "tam khong cho tru", Doan 14a tren. 

34 



Han nua, tu doan nay tro di, tu "vo nga" con mang theo mot y nghia cue ky rong rai. Thong 
thuong khi noi den "vo nga" la ta nghi den "toi" — nga la "toi" hay "cai toi" hay "su hien huu 
cua toi", va vo nga la "khong toi" hay "khong cai toi" hay "khong co su hien huu cua toi". 

Tuy nhien, "nga" khong phai chi mot minh toi moi co, ma nhung nguoi khac, ai cung co mot 
"nga" nhu vay. Va tat ca cac chung sinh, moi mot chung sinh cung deu co "nga". Va tat ca 
cac phap, moi phap cung deu co "nga". 

Vi vay, vo nga cung rong rai nhu vay, co the ap dung tu toi, den moi nguoi, den moi chung 
sinh, den tat ca cac phap. Nhu vay tat ca cac phap la vo nga 60 co nghia la tat ca cac phap, 
cung nhu cai toi cua ta, deu la ao tuong, khong thuong hang vinh cuu, khong that. Va "tat ca 
cac phap" bao gom tat ca loai nguoi, tat ca chung sinh, tat ca moi vat, tat ca moi su, tat ca 
moi niem, tat ca Phat phap. The nen Phat noi, tat ca phap khong nga, khong nhdn, khong 
chung sanh, khong thp gid. 

Va vi vay Phat noi, Tu-bo-de, that khong co phap phat tarn Vo thuong Chdnh dang Chdnh 
gidc. Vi Bo tat khong tuong nga nen khong thay minh phat tarn. Vi cac phap deu vo nga 
nen that khong co phap phat tarn. 

Tuong tu nhu vay, Tu-bo-de, that khong co phap Nhu- Lai duoc Vo thuong Chdnh dang 
Chdnh gidc, vi tat ca cac phap deu vo nga. 

Vi khong co phap duoc Vo thuong Vo dang Chanh giac cho nen Phat Thich Ca Mau Ni moi 
duoc Phat Nhien Dang tho ky thanh Phat. Neu co phap duoc Vo thuong Vo dang chanh 
giac, tuc la Bo tat phai dung phap do, phai chap vao phap do, de thanh Phat, va nhu vay thi 
khong the thanh Phat duoc vi van con chap truoc. 

Nhung vi sao duoc thanh Phat neu khong co phap thanh Phat? Vi Nhu Lai (Phat) la "nghia 
nhu" cua cac phap, tuc la "tinh each nhu the" cua cac phap 62 , tuc la "tanh" cua cac phap, 
khong phai la mot tuong nao ca. Lia tat ca cac tuong thi chi con tanh. Vi vay, "duoc" Vo 
thuong Chanh dang Chanh giac that ra la chang "duoc" gi ca; Vo thuong Chanh dang Chanh 
giac la "bo" het moi tuong chu dau co nhat duoc cai gi, dau co nam giu cai gi, ma noi la 
"duoc" phap nay, "duoc" phap kia. 

(Chinh Vo thuong Chanh dang Chanh giac cung la khong that. Do cung chi la tuong va 
danh; trong tanh khong co cao thap, chanh ta, dang cap, giac me; cho nen chi tarn goi Vo 
thuong Chanh dang Chanh giac the thoi). 

Vi vay, trong Vo thuong Chanh dang Chanh giac (hay trong Nhu Lai) khong co that cung 
khong co gia, vi that gia la tuong, la phan biet — tuong that va tuong gia— ma trong Vo thuong 
Chanh dang Chanh giac thi khong co tuong nao. 

Va vi trong Vo luong Chanh dang Chanh giac (hay trong Nhu Lai) khong co phan biet giua 
cac phap— tat ca cac phap deu binh dang nhu nhau, tat ca cac phap deu vo nga— cho nen tat ca 
cac phap deu la Phat phap; tat ca cac phap deu giang cho ta vo thuong, vo nga; tat ca cac 
phap deu la tuong tu do ta co the thay tanh. 



60 Xem Doan 28. 

61 Cac tuang nhan, chung sanh, tho gia deu chi la sir mo rong ciia tuong nga. 

62 "Nhu Lai co nghia la tinh each nhu the cua cac phap," trong tieng Anh la "Tathagata means the suchness of 
all dharmas". 

35 



Va khi noi den "tat ca cac phap" tuc la noi theo tuong ma thoi, vi tanh cua cac phap la 
Khong — chang phai that "tat ca cac phap", cho nen chi tarn noi "tat ca cac phap". Cung nhu 
khi noi nguoi than Ion, theo tanh thi khong phai than Ion, nen chi tarn noi la than Ion. Kinh 
Kim Cang rat lo ngai chung ta chap vao danh tuong, cho nen luon luon nhac nho chung ta 
rang ngon tu chi la dung tarn ma thoi. 

Nay Tu-bo-de! Bo-tdt cung nhu the, neu noi lai the nay: ta se diet do vo luang chung sanh, at 
khong goi la Bo-tdt. Vi ca sao? Nay Tu-bo-de! That khong cd phap ten la Bo-tdt. Cau 
"that khong co phap ten Bo tat" co hai nghia: (1) Khong co phap de thanh Bo tat, vi tat ca 
cac phap deu vo nga; (2) Khong co chung sinh nao la Bo tat, vi moi chung sinh deu vo nga. 
Vi vay neu con noi "ta se diet do vo luong chung sanh" tuc la con chap nga, con chap chung 
sanh, con chap phap, nen khong the la Bo tat. 

The nen Phat noi, tat ca phap khong nga, khong nhan, khong chung sanh, khong tho gia. Tu 
truoc den nay chi noi "Bo tat khong nga, khong nhan, khong chung sanh, khong tho gia", 
nhung nay lai noi "tat ca phap khong nga, khong nhan, khong chung sanh, khong tho gia", 
vay nghia la sao? Nghia la Bo tat khong khac cac phap, Bo tat va cac phap deu binh dang 
nhau, tat ca deu khong nga, khong nhan, khong chung sanh, khong tho gia. Tom lai la khong 
co khac biet giua Bo tat va tat ca cac phap — tat ca deu vo nga. 

Vi vay, Neu Bo-tdt noi lai the nay: ta se trang nghiem coi Phat, ay chang goi la Bo-tdt, vi 
nhu vay la phan biet "ta" va "trang nghiem coi Phat," con nga trong ta va nga trong phap 
trang nghiem coi Phat. Nhu vay la chua thau triet vo nga. 

Trang nghiem coi Phat la vo nga, khong that la trang nghiem coi Phat, vi vay chi tarn goi la 
trang nghiem coi Phat. 

Vo nga rot rao khong phai chi la "toi" vo nga, ma con la nhan vo nga, chung sanh vo nga, tat 
ca cac phap vo nga. Neu Bo tat thong dat vo nga, Nhu Lai goi do la Bo tat chdn that. 



Doan 18: NHAT THE DONG QUAN 

Tu-bo-de, ir y van ha? Nhir Lai hihi nhuc nhan phu? 

- Nhir thi The Ton! Nhir Lai hiru nhuc nhan. 

- Tu-bo-de, u y van ha? Nhu Lai huu thien nhan phu? 

- Nhu thi The Ton! Nhu Lai huu thien nhan. 

- Tu-bo-de, u y van ha? Nhu Lai huu tue nhan phu? 

- Nhu thi The Ton! Nhu Lai huu tue nhan. 

- Tu-bo-de, u y van ha? Nhu Lai huu phap nhan phu? 

- Nhu thi The Ton! Nhu Lai huu phap nhan. 

- Tu-bo-de, u y van ha? Nhu Lai huu Phat nhan phu? 

- Nhu thi The Ton! Nhu Lai huu Phat nhan. 

- Tu-bo-de, u y van ha? Nhu Hang ha trung so" huu sa, Phat thuyet thi sa phu? 

36 



- Nhir thi The Ton! Nhir Lai thuyet thi sa. 

- Tu-bo-de, ir y van ha? Nhir nhat Hang ha trung so" hiru sa, hiru nhir thi sa dang Hang 
ha, thi chir Hang ha so* hiru sa so Phat the gioi, nhir thi ninh vi da phu? 

- Tham da The Ton! 

Phat cao Tu-bo-de: 

- Nhi so" quoc do trung, so" hiru chung sanh, nhiroc can chung tam, Nhir Lai tat tri. Ha di 
co? Nhir Lai thuyet chir tam giai vi phi tam, thi danh vi tam. So" di gia ha? Tu-bo-de! 
Qua khii' tam bat kha dac, hien tai tam bat kha dac, vi lai tam bat kha dac. 



Dich: DONG QUAN CO MOT THE 

Nay Tu-bo-de, y ong nghisao? NhwLai co nhuc nhan chang? 

- Bach The Ton, nhir the! NhwLai co nhuc nhan. 

- Tu-bo-de, y ong nghisao? NhwLai co thien nhan chang? 

- Bach The Ton, nhwthe! NhwLai co thien nhan. 

- Tu-bo-de, y ong nghisao? NhwLai co tue nhan chang? 

- Bach The Ton, nhwthe! NhwLai co tue nhan. 

- Tu-bo-de, y ong nghisao? NhwLai cophdp nhan chang? 

- Bach The Ton, nhwthe! NhwLai cophdp nhan. 

- Tu-bo-de, y ong nghisao? NhwLai co Phat nhan chang? 

- Bach The Ton, nhwthe! NhwLai co Phat nhan. 

- Tu-bo-de, y ong nghisao? Nhwtrong song Hang co bao nhieu cat, Phat noi la cat 
chang? 

- Bach The Ton, nhwthe! NhwLai noi la cat. 

- Tu-bo-de, y ong nghisao? Nhwtrong mot song Hang co bao nhieu cat, co nhwng song 
Hang bang so cat nhwthe, co cdc the gioi ciia Phat bang so cat ciia nhwng song Hang ay, 
nhwthe that la nhieu chang? 

- Bach The Ton, rat la nhieu! 

Phat bao Tu-bo-de: 

- Trong cdc coi nw&c day day nhw the, co tat cd chung sanh co bao nhieu thir tam, Nhw 
Lai thdy deu biet. Vi c&sao? NhwLai noi cdc tam deu khong phdi tam, ay gpi la tam. Vi c& 
sao? Nay Tu-bo-de, tam qua khir khong the dwac, tam hien tai khong the dwtfc, tam vi lai 
khong the dwtfc. 



Giai thich: Trong doan nay, each noi hoan toan khac each truac kia. Trade kia thi cai gi 
cung khong thyc co, chi tam goi ten ra thoi. Trong doan nay thi cai gi cung dugc tra lai la co. 
Tat ca nam mat cua Nhir Lai, ke ca mat thit, cung tra lai thang thung la "co"! Thvrc ra Nhu 

37 



Lai chi can mot mat Phat thoi la thay du roi, bon mat kia khong can, lai la tuang va hu vong, 
the thi tai sao moi mat bay gia la "co"? 

Thua, bai vi bay gia chung ta da vugt cao han giai doan dau. Trong giai doan dau ta tu tap 
de nhan thay tat ca deu la tuang va khong nen chap tuang. Den giai doan nay la (1) nhin 
tuang thay tanh — nhin cai gi cung biet do la tuang hu vong nhung lai cung la tanh Chan 
Nhu, cho nen biet co va biet khong cung mot luc, thay biet nhu vay thi da rat sau va chan 
that, cho nen khong con lo phai vap vao chap, noi co cung duoc, noi khong cung duoc, va (2) 
ta da sanh "tarn vo nga" khong con thay phan biet nga va phap — nga va tat ca cac phap deu 
nhu nhau, tat ca deu la vo nga, cho nen nam mat deu nhu nhau, khong han khong kem, deu la 
vo nga. 

Va bay gia, hat cat li ti la co. Den vo luang the giai rong Ian vo luang vo bien cung la co 
(Cac the giai nay Ion rong bang: Moi hat cat cua song Hang bien thanh mot song Hang, roi 
moi hat cat trong tat ca nhung song Hang do bien thanh mot the giai). Va tat ca cac chung 
sinh trong tat ca nhung the giai nay cung la co. 

Va tat ca nhung chung sinh co bao nhieu loai tarn Nhu Lai deu biet het. Vi sao? Vi tarn cua 
chung sinh deu la tarn vong dong, tarn chua thanh tinh, tarn hu vong phan biet, cho nen Nhu 
Lai biet tat ca tarn cua chung sinh la nhu the. 

Hon nua, cac tarn chung sinh deu la tuang bieu hien cua tanh. Tanh cua tat ca tarn chung 
sinh la Nhu Lai. Cho nen noi la Nhu Lai biet tat ca tarn cua chung sinh. 

Nhu Lai noi cac tarn chung sinh deu khong phai tarn, ay goi la tarn. day ta lai tro lai each 
noi cu: Vay, nhung khong phai vay, nen goi la vay. Tai sao dang noi thang thung moi su deu 
la co, lai bong nhien tro ve each noi cu? 

Cach noi cu thuc ra co y moi a day. Y cu la: Khi ta noi tarn chung sinh thi ta chi noi den 
tuang cua tarn, tuang do khong phai la tanh cua tarn, nen chi tarn goi do la tarn thoi. Y moi 
la: Tarn chung sinh la tarn vong dong, khong phai la tarn chan that — tarn chan that la tarn 
khong con vong dong, la Phat, la Nhu Lai; cho nen goi la tarn chung sinh. 

Tuang tu nhu the, tarn qua khu, tarn hien tai, tarn vi lai, deu la tarn vong dong. Qua khu, hien 
tai, vi lai la do tarn chung sinh chap vao cac tuang thay doi ma sanh ra. Trong thuc tanh 
khong co qua khu, hien tai, vi lai. 

Hay noi each khac, Nhu Lai la tanh, hoan toan tinh lang, khong sinh, khong diet, khong do, 
khong sach, khong tang, khong giam, khong den, khong di, khong mot, khong khac, khong 
thuong, khong doan, khong co, khong khong. 63 

Tat ca cac tuang, tu nam loai mat, cho den hat bui, cho den vo luong vo so the giai, cho den 
vo luang vo so chung sinh, cho den tat ca tarn chung sinh, cho den qua khu hien tai vi lai, tat 
ca co tuang khac nhau, nhung tat ca deu la mot, deu la mot tanh, deu la Nhu Lai. 



63 Kinh Tri Do Luan: "Quan het thay phap bat sanh, bat diet, bat tang, bat giam, bat cau, bat tinh, bat lai, bat 
khii, bat nhat, bat di, bat thuong, bat doan, phi huu, phi vo". 

38 



Doan 19: PHAP GIOI THONG HOA 

Tu-bo-de, u y van ha? Nhuoc huu nhan man tam thien dai thien the gioi that bao, di 
dung bo thi, thi nhan di thi nhan duyen dac phudc da phu? 

- Nhu thi The Ton! Thu nhan di thi nhan duyen dac phudc tham da. 

- Tu-bo-de! Nhuoc phudc due huu that, Nhu Lai bat thuyet dac phudc due da, di phudc 
due vo co, Nhu Lai thuyet dac phudc due da. 



Dich: PHAP GIOI THONG SUOT KHONG BI NGAN TRO 

Nay Tu-bo-de, y dug nghi sao? Neu co ngwoi dem bay bdu day day cd tam thien dai thien 
the gioi dung bo thi, ngwoi ay do nhan duyen nay dwac phie&c dm nhieu chdng? 

- Bach The Ton! Nhw the! Ngwoi nay do nhan duyen do dwac phw&c dwe rat nhieu. 

- Nay Tu-bo-de! Neu phw&c dire co that, Nhw Lai chdng noi dwefc phw&c dire nhieu, do 
phw&c dire khong, nen Nhw Lai noi dwtfc phw&c dire nhieu. 



Giai thich: Phat hoi, Neu co ngudi dem bay bau day day ca tam thien dai thien the gioi dung 
bo thi, ngudi ay do nhan duyen nay duoc phudc due nhieu chang? Trudc day, thi cau tra loi 
luon luon la "khong", nhung bay gio Tu-bo-de lai tra loi la "co": Nguai nay do nhan duyen 
do duoc phuac dire rat nhieu. Day tuc la each tra loi cua ngudi nhin tudng thay tanh, thay 
cac phap deu la vo nga va deu la Nhu Lai, ma chung ta da noi trong doan 1 8. 

Va Phat lai noi nhu trudc kia: Neu phuac dire co that, Nhu Lai chdng noi duac phuac dire 
nhieu, do phuac dire khong, nen Nhu Lai noi duac phuac dire nhieu. Tuc la, van nhu cu, 
phudc due cung chi la danh tudng, that tanh cua phudc due la Khong, vi vay chi tam noi theo 
tudng la phudc due nhieu. Tai sao cho nay Phat noi theo each cu la phudc due khong that, 
nhung trudc do Tu-bo-de lai noi theo each mdi la cd phudc due rat nhieu? Do la y gi? 

Do la y rang noi cd phap cung duoc va khong cd phap cung duoc, dieu quan trong la hieu dau 
la tudng dau la tanh. Khi bat dau tu hoc, ta phai xa bo thdi quen pham phu nhin cac phap la 
"cd", va tap nhan biet tat ca cac phap deu la tudng hu vong, cho nen luc nao cung tra ldi la 
"khong." Do la doan tru chap "cd". 

Cho den luc kha thanh thuc roi, thi lai phai tranh chap "khong", va phai biet rang tudng va 
tanh khong the rdi nhau— tudng la tudng cua tanh, tanh la tanh cua tudng — nhin tudng la thay 
tanh, cho nen mdi noi la "cd". Nhung "cd" nay khong phai la "cd" cua pham phu trudc kia, 
ma la "cd ma cung la Khong"; do la "sac chang khac Khong, Khong chang khac sac; sac tuc 
la Khong, Khong tuc la sac" cua Bat Nha Tam Kinh. 

Va du la noi "cd" hay noi "khong" thi ban chat cua van de van nhu nhau: Bat ky dieu gi ta 
noi den cung chi la danh tudng hu vong, khong phai that tanh; that tanh cua cac phap la 
Khong, la Nhu Lai; nhung ta song trong the gidi danh tudng nen cua phai tam dung danh 
tudng de noi. 



39 



Doan 20: LY SAC LY TlTCfNG 

Tu-bo-de, u y van ha? Phat kha di cu tuc sac than kien phu? 

- Phat da The Ton! Nhu Lai bat img di cu tuc sac than kien. Ha di co? Nhu Lai thuyet 
cu tuc sac than tuc phi cu tuc sac than, thi danh cu tuc sac than. 

- Tu-bo-de, u y van ha? Nhu Lai kha di cu tuc chu tuong kien phu? 

- Phat da The Ton! Nhu Lai bat ung di cu tuc chu tuong kien. Ha di co? Nhu Lai thuyet 
chu tuong cu tuc tuc phi cu tuc, thi danh chu tuong cu tuc. 

Dich: LIA SAC, LIA TlfCfNG 

Nay Tu-bo-de, y ong nghisao? Phat co the do day du sac than ma thdy chang? 

- Bach The Ton, khong vay! Nhu Lai khong nen do day du sac than ma thdy. Vi c&sao? 
NhwLai noi day du sac than tuc chang phai day du sac than ay gpi la day du sac than. 

- Nay Tu-bo-de, y ong nghisao? Nhu Lai co the do day du cdc tuong ma thdy chang? 

- Bach The Ton, khong vay! Nhu Lai khong nen do day du cdc tuong ma thdy. Vi c&sao? 
Nhu Lai noi cdc tuong day du tuc chang phai day du, ay gpi la cdc tuong day du. 



Giai thich: Hai cau hoi trong doan nay thuc ra la mot, lap lai hai Ian, la de giup nguoi doc 
quan tarn den van de: Co the dung "sac than day du" hay "cac tuong day du" de thay Nhu 
Lai? 

Cau hoi nay da tung duoc hoi trong Doan 5, "Co the do than tuong ma thay Nhu Lai chang?" 
Va cau tra 161 trong Doan 5 la "Khong the do than tuong thay duoc Nhu Lai." Nhung cau 
tra loi trong doan nay lai la "Khong nen do day du sac than" va "Khong nen do day du cac 
tuong" ma thay Nhu Lai. "Khong nen" tuc la "co the, nhung khong nen". Vay, trade kia thi 
"Khong the", tai sao bay gio lai doi thanh "Khong nen"? 

Thua vi luc mdi tu hoc, luc do ta con hay chap tuong nhu ke pham phu, thi phai lo tap trung 
nang luc vao viec nhan dien tuong va lia tuong, cho nen mdi noi la "khong the" dung tuong 
ma thay Nhu Lai. Nhung bay gio thi da thanh thuc phan nao, da biet nhin tuong thay tanh, 
thi co the dung "sac than day du" hay "cac tuong day du" de thay Nhu Lai. Tuy la co the, 
nhung van khong nen, vi moi khi dung tuong thi van luon luon co nguy co "chap tuong" rinh 
rap. Vi du de thay nhat la nghieu nguoi chap vao tuong Phat va cho do la Phat. 

Nhung neu khong nen, thi each nao la nen? Thua, "neu thay cac tuong chang phai tuong tuc 
thay Nhu Lai." Tuc la, (1) phai xem cac tuong cua tat ca cac phap deu binh dang nhau, 
khong the xem "sac than day du" hay "cac tuong day du" cua Phat quan trong hon tuong cua 
phap nao. Va (2) tat ca cac tuong, ke ca cac tuong Phat, deu vo nga, deu la bieu hien phu du 
tarn thdi cua mot the tanh chan that, do la Khong, la Nhu Lai. 



40 



Doan 21: PHI THUYET SO THUYET 

- Tu-bo-de! Nhir vat vi Nhir lai tac thi niem: nga dirong hiru so" thuyet phap, mac tac thi 
niem. Ha di co? Nhiroc nhan ngon Nhir Lai hfru so" thuyet phap tire vi bang Phat, bat 
nang giai nga so" thuyet co. Tu-bo-de! Thuyet phap gia, vo phap kha thuyet, thi danh 
thuyet phap. 

Nhi thoi Tue Mang Tu-bo-de bach Phat ngon: 

- The Ton! Pha hiru chung sanh ir vi lai the, van thuyet thi phap, sanh tin tam phu? 
Phat ngon: 

- Tu-bo-de! Bi phi chung sanh, phi bat chung sanh. Ha di co? Tu-bo-de! Chung sanh, 
chung sanh gia, Nhir Lai thuyet phi chung sanh, thi danh chung sanh. 

Dich: KHONG NANG THUYET VA Sd THUYET 

- Nay Tu-bo-de, ong ch& bdo Nhw Lai khoi nghi the nay: ta se co noi phap, ch& Ichdi cdi 
nghi ay. Vi c& sao? Neu ngwoi noi Nhw Lai co noi phap tire la phi bang Phat, khong the 
hieu nghia ta da noi. Nay Tu-bo-de, noi phap do khong co phap co the noi ay gpi la noi 
phap. 

Khi ay ngai Tue Mang Tu-bo-de bach Phat rang: 

- Bach The Ton, vd lai co chung sanh & doi vi lai nghe noi phap nay sanh long tin chdng? 
Phat bdo: 

- Tu-bo-de, kia chdng phdi chung sanh, chdng phdi chdng chung sanh. Vi c& sao? Nay 
Tu-bo-de, chung sanh, chung sanh ay Nhw Lai noi chdng phdi chung sanh, ay gpi la 
chung sanh. 



Giai thich: Neu noi Nhu Lai nghi rang "Ta se thuyet phap" tue la phi bang Phat, la khong 
hieu lai Phat giang. Vi sao? Vi neu Nhu Lai nghi rang "Ta se thuyet phap" la Nhu Lai con 
chap tuang nga, tuang nhan, tuang chung sinh, tuang tho gia, tuang phap — "nga" thuyet 
phap, "nhan va chung sinh" nghe phap, co "phap" de ta thuyet. 

Chu quan trong o day la chu "nghi" (niem). "Nghi" tue la chap, co niem la co chap. Lam ma 
khong chap thi lam ma khong nghi (vo niem). Di nhien la Phat co thuyet phap den 49 nam. 
Nhung thuyet phap ma "khong nghi", khong chap vao "toi thuyet phap cho chung sinh" tiic la 
khong chap vao nga, nhan, chung sanh, tho gia, phap. 

Lai nua, tat ca cac phap deu la danh tuang hu vong. That tanh cua cac phap la Khong, nen 
that khong co phap de noi. Vi vay, neu co thuyet phap thi phap do cung chi la danh tuang, 
nen chi tam goi la thuyet phap. 

Vay thi co phap de thuyet hay khong co phap de thuyet? Noi co thi cung khong dung — vi 
phap la tuang hu vong; noi khong co cung khong dung, vi Phat co giang phap 49 nam. Cung 

41 



nhu noi rang co chung sinh d ddi vi lai nghe phap nay ma sinh long tin, thi cac chung sinh do 
khong phai la chung sinh, vi chi la tudng chung sinh — tanh that cua chung sinh la Khong. 
Nhung cac chung sinh do cung chang phai la "khong chung sinh", vi "khong chung sinh" 
cung chi la tuong — tanh that cua "khong chung sinh" la Khong. Nghia la ta khong the chap 
vao bat ky tuong nao, ca tuong co Ian tuong khong. 

Tuong la tuong. "Co" cung la tuong, "khong" cung la tuong, hat bui cung la tuong, tarn 
thien dai thien the gidi cung la tuong, phap V6 thuong Chanh dang Chanh giac cung la 
tuong, qua khu hien tai vi lai cung la tuong. Bat ky y gi, niem gi, tuong gi trong tarn ta deu 
la tuong. Phi tuong ("khong co tuong") cung la tuong, vi "khong co tuong" cung la mot y 
niem trong tarn ta. 

That tanh vuot len tren tat ca moi tuong. Tanh la khong vudng mac vao tuong nao. Nhung 
tanh khong loai bo tuong, vi ngoai tuong khong co tanh, cung nhu ngoai song khong co 
nude. 

Cho nen ta van noi la co chung sinh, nhung theo tanh ma noi ("Nhu Lai noi") thi do chang 
phai la chung sinh ma chi la tuong chung sinh, vi vay chi tarn goi la chung sinh. 



Doan22: VO PHAP KHA DAC 
Tu-bo-de bach Phat ngon: 

- The Ton! Phat dac A-nau-da-la tam-mieu tam-bo-de, vi vo so" dac da? 
Phat ngon: 

- Nhir thi, nhir thi! Tu-bo-de! Nga ir A-nau-da-la tam-mieu tam-bo-de, nai chi vo hiru 
thieu phap kha dac, thi danh A-nau-da-la tam-mieu tam-bo-de. 

Dich: KHONG PHAP CO THE DlfOC 
Ngai Tu-bo-de bach Phat rang: 

- Bach The Ton, Phat duac Vo thuong Chanh dang Chanh gidc hay la khong duvc w? 
Phat bdo: 

- Dung nhu the, nhu the! Nay Tu-bo-de, ta doi v&i Vo thuong Chanh dang Chanh gidc 
nhdn den khong co mot chut phap co the dutfc, ay goi la Vo thuong Chanh dang Chanh 
gidc. 



Giai thich: Doan tren (21) noi la khong co phap co the thuyet. Khong co phap co the thuyet thi di 
nhien la khong co phap co the dac (duac). 

Tat ca cac phap deu la tuong, va "lia" tat ca cac tuong, tuc la "lia" tat ca cac phap, thi "duoc" 
Vo thuong Chanh dang Chanh giac, chu dau co "nam" phap nao de thanh Phat dau. Nhung 

42 



noi la "dugc" V6 thugng V6 dang Chanh giac cung khong dung, vi V6 thugng Chanh dang 
Chanh giac la "bo" het chap, chu dau co "dugc" gi. Cho nen khong co phap V6 thugng 
Chanh dang Chanh giac hay bat ky mot phap nho nao de ma dugc. Do chinh la V6 thugng 
Chanh dang Chanh giac. 



Doan 23: TINH TAM HANH THIEN 

Phuc thii- Tu-bo-de! Thi phap binh dang, vo hiru cao ha, thi danh A-nau-da-la tam-mieu 
tam-bo-de. Di vo nga, vo nhan, vo chung sanh, vo tho gia tu nhat thiet thien phap tac 
dac A-nau-da-la tam-mieu tam-bo-de. Tu-bo-de! So" ngon thien phap gia, Nhir Lai 
thuyet tire phi thien phap, thi danh thien phap. 



Dich: TAM TRONG SACH LAM VIEC THIEN 

Lai nun Tu-bo-de, phap nay binh dang khong co cao thap, ay gpi la Vo thugng Chanh 
dang Chanh giac. Do khong nga, khong nhan, khong chung sanh, khong tho gia tu tat cd 
phap lanh tire duffc Vo thwong Chanh dang Chanh giac. Nay Tu-bo-de, noi rang phap 
lanh do, NhwLai noi tire chang phai phap lanh, ay gpi la phap lanh. 



Giai thich: Doan tren (22) la noi theo tanh, "Khong co phap Vo thugng Chanh dang Chanh 
giac", nhung doan nay thi noi theo tuong, "Co phap Vo thugng Chanh dang Chanh giac." 

Truoc het, phap nay binh dang khong co cao thap, ay goi la Vo thugng Chanh dang Chanh 
giac. Binh dang vi tat ca deu nhu nhau: tat ca cac phap deu la tuong hu vong, tat ca cac phap 
deu tanh Khong, tat ca cac phap deu la Phat phap. Khi dugc binh dang nay thi dugc Vo 
thugng Chanh dang Chanh giac, vi da thuc su tro ve voi tanh. Vo thugng thi khong gi cao 
hon. Nhung vi cung khong cao hon gi, cho nen do la binh dang. 

Khong chap nga, nhan, chung sanh, tho gia la binh dang. Binh dang nhu the ma tu tat ca cac 
phap lanh thi se dugc Vo thugng Chanh dang Chanh giac. Nhung ma tai sao lai phap lanh? 
Phap ac thi sao? Thua, vi neu lam phap ac thi duong nhien la phai chap nga nhan, chung 
sanh, tho gia, cac phap. Vi du: Neu giet nguoi thi duong nhien la chap nga (toi, ke giet 
nguoi), chap nhan (nguoi bi toi giet), toi khong la han, han khong la toi. Trom cap thi duong 
nhien la chap nga, chap nhan, chap tien bac cua cai, chap tham lam. 

Chi co phap lanh moi co the lam ma khong chap, nhu la bo thi hay tri kinh ma khong chap 
nga, nhan, chung sanh, tho gia, phap. 

Hon nua, chi co thuc hanh phap lanh moi thuc su la khong con chap, nga, nhan, chung sanh, 
tho gia, vi neu thay nguoi thieu thon ma khong bo thi, tuc la con thay nga, thay nhan. Neu 
thay nguoi thieu thon ma minh co cam tuong nhu chinh minh thieu thon, do moi la khong 
con thay nga, thay nhan. 

Vi vay, trong tuong, co phap lanh, tu tat ca cac phap lanh de dugc Vo thugng Chanh dang 
Chanh giac. Tuy nhien, phap co the hanh nhung khong the chap. Hanh phap ma khong chap 
phap va khong chap nga, nhan, chung sanh, tho gia. Va phap lanh thi cung chi la theo tuong 
ma noi, trong tanh khong co phap lanh, cho nen chi goi tarn la phap lanh thoi. 

43 



Doan24: PHlTO>C TRI VO TI 

Tu-bo-de! Nhuoc tam thien dai thien the gioi trung so" huu chir Tu-di son vuong, nhir 
thi dang that bao tu, huu nhan tri dung bo thi. Nhuoc nhan di thir Bat-nha Ba-la-mat 
kinh, nai chi tu 1 cu ke dang, tho tri doc tung, vi tha nhan thuyet, u tien phudc dire bach 
phan bat cap nhat, bach thien van lie phan nai chi toan so thi du so* bat nang cap. 



Dich: PHlfCfC TRI KHONG GI SANH BANG 

Nay Tu-bo-de, neu trong tam thien dai thien the gi&i co ede ngpn nui Tu-di chua, nhw the 
dung bay bdu nhdm hop bang nhwng ngpn nui Tu-di ay co ngwoi mang ra bo thi. Hoac co 
ngwoi dem kinh Bat-nha Ba-la-mat nay cho den bon cdu Ice v.v... tho tri doc tung, vi ngwoi 
khdc noi thi phw&c dm cua ngwoi nay doi v&i ngwoi trw&c, ngwoi nay tram phan, ngwoi 
kia khong bang mot, tram ngan muon wc phan cho den toan so thi du cung khong the 
bang. 



Giai thich: Day cung la theo tuang ma noi co phudc due. Tam thien dai thien the gioi la 
mot ti thai duong he. Nui Tu-di chua la nui vo cung Ion. Neu dung bay loai chau bau nhieu 
bang cac nui Tu-di chua trong tam thien dai thien the gioi de bo thi, thi phudc due vo luong 
vo bien. Nhung phudc due do khong bang mot phan cue nho cua phudc due cua ngudi tho 
tri doc tung giang day chi bon cau cua kinh nay. So di nhu vay, vi chi bon cau cua kinh nay 
cung du cho ngudi cd long tin that lia bd tat ca cac tudng, thanh Phat. 



Doan25: HOAVOSOHOA 

Tu-bo-de! LT y van ha? Nhir dang vat vi Nhu Lai tac thi niem: nga duong do chung 
sanh. Tu-bo-de! Mac tac thi niem. Ha di co? That vo huu chung sanh Nhu Lai do gia. 
Nhuoc huu chung sanh Nhu Lai do gia, Nhu Lai tac huu nga, nhan, chung sanh, tho 
gia. Tu-bo-de! Nhu Lai thuyet huu nga gia tac phi huu nga, nhi pham phu chi nhan di 
vi huu nga. Tu-bo-de! Pham phu gia, Nhu Lai thuyet tac phi pham phu, thi danh pham 
phu. 



Dich: GIAO HOA KHONG CO CHO GIAO HOA 

Nay Tu-bo-de, y ong nghi sao? Cac ong ch& bao Nhw Lai hhoi nghi the nay: ta si dp 
chung sanh. Nay Tu-bo-de, ch&khM nghi the ay. Vi c& sao? That khong co chung sanh 
Nhw Lai dp do. Neu co chung sanh Nhw Lai dp do thi Nhw Lai at co nga, nhan, chung 
sanh, tho gia. Nay Tu-bo-de, Nhw Lai noi co nga at khong phdi co nga ma ngwoi pham 
phu cho la cd nga. Nay Tu-bo-de, ngwoi pham phu do Nhw Lai noi twe khong phdi pham 
phu, ay gpi la pham phu. 



Giai thich: Day cung lai noi den vo niem ("khong nghi"). Dung noi la Nhu Lai nghi rang 
"ta se do chung sinh" vi neu Nhu Lai nghi nhu the tuc la Nhu Lai con chap nga, nhan, chung 
sanh, tho gia. Nhu Lai do chung sinh, nhung "khong nghi" la do chung sinh. 



44 



Cau "Nhu Lai noi co ngd at khong phai co ngd ma nguai phdrn phu cho la co ngd" co mot 
diem mdi rat dac biet. Den luc nay chung ta da kha quen thuoc vdi loi noi "Noi co nga tire 
khong phai co nga nen mdi goi la co nga." Nhung trong doan nay lai co them hai chu the: 
Nhu Lai va pham phu. 

"Nhu Lai noi co nga at khong phai co nga" cho ta biet la nhung doan kinh "noi co" vua rdi — 
"co" phap V6 thuong Chanh dang Chanh giac, "co" phap lanh de tu tap, "co" duoc V6 
thuong Chanh dang Chanh giac, "co" phudc due vo luong, "co" nga— la each noi "co" cua 
Nhu Lai, tuc la each noi cua ngudi da thay duoc tanh, nhin tudng thay tanh, dung tuong ma 
noi nhung ham y la tanh. Do la "co" nhung cung la "Khong", noi tuong nhung chi tanh. 

"Ma ngudi pham phu cho la co nga" thi lai la cai "co" cua pham phu, cai "co" cua ngudi chap 
tuong-chap vao tuong hu vong va cho rang tuong la that. 

Cach noi cua Nhu Lai, cua ngudi da giac ngo, luon luon ham 3 y trong mot chu, vi du nhu 
chu "pham phu" trong cau sau day: (1) Nguai pham phu do (2) Nhu Lai noi tuc khong phai 
pham phu, (3) ay goi la pham phu. 



Doan 26: PHAP THAN PHI TlT6>NG 

Tu-bo-de! tT y van ha? Kha di tam thap nhi tirong quan Nhir Lai phu? 
Tu-bo-de ngon: 

- Nhir thi, nhir thi! Di tam thap nhi tirong quan Nhir Lai. 
Phat ngon: 

- Tu-bo-de! Nhiroc di tam thap nhi tirong quan Nhir Lai gia, Chuyen Luan Thanh 
virong tac thi Nhir Lai. 

Tu-bo-de bach Phat ngon: 

- The Ton! Nhir nga giai Phat so" thuyet nghia, bat img di tam thap nhi tirong quan Nhir 
Lai. 

Nhi thoi The Ton nhi thuyet ke ngon: 

Nhiroc di sac kien nga, 
Di am thanh cau nga, 
Thi nhan hanh ta dao, 
Bat nang kien Nhu Lai. 



Dich: PHAP THAN CHANG PHAI LA TlfCfNG 

Nay Tu-bo-de, y dug nghisao? Co the do ba mwoi hai tir&ng ma xem Nhu Lai chang? 
Tu-bo-de thuu rang: 

- Nhuthe, nhwthe, do ba mwoi hai tu&ng ma xem NhwLai. 
Phat bdo: 

- Tu-bo-de, neu do ba mwoi hai tw&ng ma xem NhwLai, thi Chuyen Luan Thanh vwong 
twe la NhwLai. 

Ngai Tu-bo-de bach Phat: 

- Bach The Ton, nhwcho hieu cua con qua nghia Phat noi, khong nen do ba mwoi hai 
tw&ng ma xem NhwLai. 

45 



Khi ay The Ton noi bai ke: 

Neu do sac thdy ta, 
Do am thanh cau ta, 
Ngudi ay hanh dao ta, 
Khong the thdy NhuLai. 



Giai thich: Doan nay lap lai y cua Doan 20 va Doan 5. Phat hoi "Co the do ba muai hai 
tu&ng ma xem Nhu Lai chang?" Tu-bo-de tra lai "Nhu the, nhu the, do ba muai hai tuong 
ma xem Nhu Lai." Day la cau tra lai "co" cua bac da giac ngo (nhu ta vua ban trong Doan 

25). 

Va cau tra lai nay trai nguoc voi cau tra lai thuoc loai "khong" trong Doan 5: "Khong the do 
than tuong thay dugc Nhu Lai". 

Tuy nhien trong doan nay, Due Phat lai tra lai Tu-bo-de: "Neu do ba muai hai tu&ng ma xem 
Nhu Lai, thi Chuyen Ludn Thanh Vuang tire la Nhu Lai. " Cau nay khong noi la Tu-bo-de 
sai, nhung no cho thay phuang each cua Tu-bo-de doi khi co the co tra ngai, vi Chuyen Luan 
Thanh Vuang cung co ba muai hai tuong nhu the. 

Vi the Tu-bo-de mai noi tiep: "Bach The Ton, nhu cho hieu cua con qua nghia Phat noi, 
khong nen do ba muai hai tuong ma xem Nhu Lai". Day la cau tra lai da co trong doan 20, 
khong phai la "khong the" ma la "khong nen", vi neu dung tuong Phat de ma xem Phat thi 
cung co the dugc doi voi nguai can co da cao (nguoi nay nhin vao tuong nao cung thay Nhu 
Lai), nhung cung rat de rai vao chap tuong, vi da nghi den dung than tuong Phat la da chap 
vao do roi. 

Nhu Lai la khong con chap vao mot tuong nao, nghia la nhin tat ca cac tuong deu thay khong 
phai la tuong. "Phdm nhung gi co tu&ng deu la hu vong. Neu thdy cac tu&ng chdng phai 
tu&ng tuc thdy Nhu Lai." Tuc la, khi nhin thay bat ky dieu gi cung biet rang do la tuong, va 
dong thoi tuong do chang phai la tuong, ma tuong do la mot bieu hien vo thuong cua tanh 
Khong thuong hang, thi luc do ta thay dugc Nhu Lai. 

Neu chi do tuong ma tim Phat, thi do la ta dao, vi chap tuong thi khong the thay Phat. Ngugc 
lai, phai xa bo het moi tuong, nhin tuong ma thay tanh, mdi la thay Nhu Lai. 

Vi vay Phat noi: 

Neu do sac thdy ta, 
Do dm thanh cau ta, 
Ngu&i ay hanh dao ta, 
Khong the thdy Nhu Lai. 



Doan 27: VO DOAN, VO DIET 

Tu-bo-de! Nhir nhiroc tac thi niem: Nhir Lai bat dl cu tuc tircmg co dac A-nau-da-la 
tam-mieu tam-bo-de. Tu-bo-de! Mac tac thi niem: Nhir Lai bat di cu tuc tuong co dac 
A-nau-da-la tam-mieu tam-bo-de. Tu-bo-de! Nhu nhuoc tac thi niem: phat A-nau-da-la 



46 



tam-mieu tam-bo-de tam gia, thuyet chu phap doan diet, mac tac thi niem. Ha di co? 
Phat A-nau-da-la tam-mieu tam-bo-de tam gia, u phap bat thuyet doan diet tudng. 



Dich: KHONG DOAN, KHONG DIET 

Nay Tu-bo-de, neu ong khM nghi the nay: Nhw Lai chang do cdc twdng cu tuc dwpfc Vo 
thwpng Chdnh dang Chdnh gidc. Tu-bo-de, ch&khM nghi the ay, Nhw Lai khong do tu&ng 
cu tuc ma dwpfc Vo thwpng Chdnh dang Chdnh gidc. Tu-bo-de, neu ong khM nghi the nay: 
ngwM phat tam Vo thwpng Chdnh dang Chdnh gidc noi cdc phap doan diet, ch& khM cdi 
nghi nay. Vi c&sao? Vi ngwMphdt tam Vo thwpng Chdnh dang Chdnh gidc, doi vM phap 
khong co noi twdng doan diet. 



Giai thich: Doan nay noi den "khong doan diet tudng." Day la diem rat vi te, can hieu ro. 
Tu trade den nay ta hay luon luon noi den "lia tuong", "vo tuong". Vi the, rat nhieu ngudi 
hieu lam la phai doan diet tuong. Nhung tuong khong the doan diet duoc, bdi vi tuong vdi 
tanh tuy hai ma mot, tuy mot ma hai. Khong the doan diet song ma co the giu nude. Ngoai 
song khong cd nude. Ngoai tuong khong cd tanh. 

Lia tuong la khong chap vao tuong, khong de mot y niem nao do chi phoi suy tuong va hanh 
dong cua minh, nhung lia tudng khong phai la xem nhu tudng hoan toan khong cd. Khong 
chap vao vang la khong de vang lam cho minh chay theo, chu khong cd nghia la khong thay 
thdi vang nam ngay trade mat. "Doan diet tudng" la xem nhu tudng hoan toan khong cd; do 
chinh la "chap phi tudng". Chap tudng la chap cd, chap phi tudng la chap khong. Ca hai deu 
la chap tudng, vi "cd" cung la tudng va "khong" cung la tudng. 



Vi vay, khong nen nghi rang "Nhu Lai khong do cac tudng day du, cho nen duoc Vo thuong 
Chanh dang Chanh giac." 64 Neu kh 
Mau Ni, khong cd ai de thanh Phat. 



Chanh dang Chanh giac." 64 Neu khong cd cac tudng day du thi khong cd hda than Thich Ca 



Va cung dung nghi rang ngudi phat tam Vo thuong Chanh dang Chanh giac thi thuyet giang 
su doan tuyet cac phap, vi ngudi phat tam Vo thuong Chanh dang Chanh giac khong thuyet 
giang "tudng doan diet." "Doan diet" cung la mot tudng ma ta khong the chap. 

Doan 27: BAT THO, BAT THAM 

Tu-bo-de! Nhiroc B6-tat di man Hang ha sa dang the gidi that bao tri dung bo thi, 
nhuoc phuc huu nhan tri nhat thiet phap vo nga, dac thanh u nhan. Thu Bo-tat thang 
tien B6-tat sd dac cong due. Ha di co? Tu-bo-de! Di chu B6-tat bat tho phudc due co. 

Tu-bo-de bach Phat ngon: 

- The Ton! Van ha Bo-tat bat tho phudc due? 

- Tu-bo-de! B6-tat sd tac phudc due bat ung tham trudc, thi co thuyet bat tho phudc 
due. 



64 Trong ban dich cua HT Thich Thanh Tir khong co chu "cho nen", tuc la chu "co" trong ban Han viet. Chu 
"cho nen" can a day de lam ro cau van. 

47 



Dich: KHONG THO, KHONG THAM TRlfCfC 

Nay Tu-bo-de, neu Bo-tdt dung that bdo day cd the gidi bang so cat song Hang de dem bo 
thi, neu lai cd ngw&i biet tat cd phdp la vo nga dwcfc thdnh due nhdn nhuc, thi Bo-tdt nay 
dwefc cdng due hem vi Bo-tdt trw&c. Vi c& sao? Nay Tu-bo-de, do ede vi Bo-tdt khong thp 
phiv&c dire. 

Ngdi Tu-bo-de bach Phat rang: 

- Bach The Ton, the nao la Bo-tdt khong thpphw&c due? 

- Nay Tu-bo-de! Bo-tdt lam phu&c due ma chdng nen tham trw&c, the nen noi chdng thp 
phiv&c dive. 



Giai thich: Doan nay noi den vo nga va vo chap. Hai y niem nay di lien vdi nhau nhu hai 
banh xe cua chiec xe dap. Neu ta vo nga, tuc la khong chap vao tudng nga, thi ta cung se 
khong chap vao tudng nhan, tudng chung sinh, tudng tho gia, tudng phap. 

"Neu lai cd ngu&i biet tat cd phdp la vo nga". Day la noi lai vo nga rot rao da noi trong 
Doan 17, doan dau tien cua nua sau cua kinh nay. Thong thudng khi noi den "vo nga" la ta 
nghi den "toi" va vo nga la "khong toi." Tuy nhien, "nga" khong phai chi mot minh toi mdi 
cd, ma nhung ngudi khac, ai cung cd mot "nga" nhu vay. Va tat ca cac chung sinh, moi mot 
chung sinh cung deu cd "nga". Va tat ca cac phap, moi phap cung deu cd "nga". 

Vi vay, vd nga cung rong rai nhu vay, cd the ap dung tu toi, den moi ngudi, den moi chung 
sinh, den tat ca cac phap. Nhu vay "tat ca cac phap la vd nga" cd nghia la tat ca cac phap deu 
la ao tudng, khong that. Va "tat ca cac phap" bao gom tat ca loai ngudi, tat ca chung sinh, tat 
ca moi vat, tat ca moi su, tat ca moi niem, tat ca Phat phap. Nhu vay, vd nga rot rao cung cd 
nghia la vd chap rot rao — khong chap vao bat cu gi. 

"Nguai biet tat cd phdp la vo nga duac thdnh dire nhdn nhuc ". Neu vd nga rot rao thi vd 
chap rot rao, ma khong chap vao dau thi duoc thanh due nhan nhuc — kien nhan va nhin nhuc. 
Kien nhan vi khong cd gi keo minh chay, nhin nhuc vi khong cd nga de lam minh tham san 

si. 

Neu B6-tat dung chau bau day ca the gidi bang so cat song Hang de dem bo thi, neu lai cd 
ngudi biet tat ca phap la vd nga duoc thanh due nhan nhuc, thi B6-tat nay duoc cdng due hon 
vi B6-tat trade. 

Vi cd sao? Do ede vi Bo-tdt khong thp phu&c dire. Bo-tdt lam phu&c due ma chdng nen 
tham tru&c, the nen noi chdng tho phu&c dire. " Tuc la, vi Bo tat cd due nhan nhuc nen Bo 
tat khong tham chap vao phudc due; va vi khong tham chap vao phudc due cho nen Bo tat cd 
duoc nhieu cdng due (nhieu hon ca cdng due cua ngudi bo thi vd luong vd so chau bau). 

day ta thay su lien he giua vd nga, vd chap va cdng due. Vd nga dua den vd chap, vd chap 
dua den vd luong cdng due. 



48 



Doan29: UY NGHI TICH TINH 

Tu-bo-de! Nhiroc hfru nhan ngon: Nhir Lai nhiroc lai, nhiroc khir, nhiroc toa, nhiroc 
ngoa, thi nhan bat giai nga so" thuyet nghia. Ha di co? Nhir Lai gia, vo so" tung lai diec vo 
so" khir, co danh Nhir Lai. 

Dich: BON OAI NGHI DEU TICH TINH 

Nay Tu-bo-de, neu co ngwoi noi NhwLai hoac den, hoac di, hoac ngoi, hoac nam, ngwoi 
ay khong hieu nghia cua ta noi. Vi c&sao? Nhw Lai do khong tuddu den ciing khong di 
ddu nen gpi la NhwLai. 

Giai thich: Nguai ta thuong noi den bon uy nghi cua Phat — di, dung, nam, ngoi. Nhung cac 
uy nghi do chi la tudng cua hoa than Phat, cung nhu tudng cua tat ca cac phap, khong phai la 
Nhu Lai, khong phai la Phat. 

Nhu Lai trong tieng Sankrist la Tathagata, va tu nay co the hieu la "den nhu the, di nhu the" 
(thus-comes thus-goes), neu day du trong Han van thi phai la "nhu lai nhu khu". Nhung, den 
ma khong tu dau den, di ma khong di dau. Nhu Lai la khong con tudng nao, noi la di ma 
khong ngudi di, khong noi di, khong tudng di, do la trong lang tich tinh. 65 

Cho nen neu noi Nhu Lai di dung nam ngoi la chua thay chua hieu Nhu Lai. 



Doan 30: NHAT HIEP Tir6NG LY 

Tu-bo-de! Nhiroc thien nam tit, thien nir nhan di tam thien dai thien the gioi toai vi vi 
tran, ir y van ha? Thi vi tran chung ninh vi da phu? 

Tu-bo-de ngon: 

- Tham da, The Ton! Ha di co? Nhiroc thi vi tran chung that hiru gia, Phat tac bat 
thuyet thi vi tran chung. So" di gia ha? Phat thuyet vi tran chung tac phi vi tran chung, 
thi danh vi tran chung. The Ton! Nhir Lai so" thuyet tam thien dai thien the gioi tac phi 
the gioi, thi danh the gioi. Ha di co? Nhiroc the gioi that hiru gia, tac thi nhat hiep 
tirong. Nhir Lai thuyet nhat hiep tirdng tac phi nhat hiep tirdng, thi danh nhat hiep 
tirong. 

- Tu-bo-de! Nhat hiep tirong gia tac thi bat kha thuyet, dan pham phu chi nhan tham 
trirdc ky sir. 

Dich: LY MOT HOP TlfONG 

Nay Tu-bo-de, neu ngwoi thien nam, thien nit dem the gi&i tam thien dai thien nay nghien 
not thanh bui, y ong nghlsao? So bui nay that la nhieu chdng? 

Ngai Tu-bo-de thwa: 



65 Trong lang tich tinh nhung ma khong phai la chet ma la sinh (long, vi la "den nhu the, di nhu the.' 



49 



- Bach The Ton! Rat nhieu. Vi c&sao? Neu la bui that co do thi Phat at khong noi la bui 
nhieu. Vi c&sao? Phat noi cdc bui do tuv khong phai la bui, ay goi la bui. Bach The Ton, 
Nhw Lai noi the gi&i tarn thien dai thien tire khong phai the gi&i, ay goi la the gi&i. Vi c& 
sao? Neu the gi&i that co thi at la mot hop tw&ng. Nhw Lai noi mot hop tw&ng tire khong 
phai mot hop tw&ng ay goi la mot hop tw&ng. 

- Nay Tu-bo-de, mot hop tw&ng do at khong the noi, chi ngw&i pham phu tham trw&c viec 
ay. 



Giai thich: Doan nay giai thich hop tuong cua cac phap. Tarn thien dai thien the gidi that ra 
chi la do cac hat bui nho hop lai ma thanh. Do chi la mot hop tuong. 66 Va moi hat bui thi 
that ra cung chi la mot hop tuong, do nhung hat bui nho hon hay la cac nguyen tu hoa hoc 
hop lai ma thanh. 

Neu co hop thi phai co tan. Hop tan, tan hop, chi la do nhan duyen. Du nhan duyen de hop 
thi hop, du nhan duyen de tan thi tan. Vi vay, hop tuong la phu du ao anh, khong thuc. Cho 
nen Nhu Lai moi noi bui do tuv khong phai la bui, ay goi la bui; the gi&i tarn thien dai thien 
tire khong phai the giai, ay goi la the giai; mot hap tuang tire khong phai mot hap tuang ay 
goi la mot hap tuang. 

Tuong hop nay, noi khong the duoc, vi tuong da la khong thuc roi, lai phai dung danh khong 
thuc ma noi ve tuong khong thuc, thi khong the nao dien ta cho that dung duoc. Vi vay chi 
co ngudi pham phu thieu hieu biet moi tham chap vao tuong hay tham chap vao viec noi ve 
tuong. 



Doan 31: TRI KIEN BAT SANH 

Tu-bo-de! Nhiroc nhan ngon: Phat thuyet nga kien, nhan kien, chung sanh kien, tho gia 
kien, Tu-bo-de, ir y van ha? Thi nhan giai nga so 1 thuyet nghia phu? 

- Phat da The Ton! Thi nhan bat giai Nhu Lai sif thuyet nghia. Ha di co? The Ton 
thuyet nga kien, nhan kien, chung sanh kien, tho gia kien tiic phi nga kien, nhan kien, 
chung sanh kien, tho gia kien thi danh nga kien, nhan kien, chung sanh kien, tho gia 
kien. 

- Tu-bo-de! Phat A-nau-da-la tam-mieu tam-bo-de tarn gia, u nhat thiet phap img nhu 
thi tri, nhu thi kien, nhu thi tin giai, bat sanh phap tuong. Tu-bo-de! So" ngon phap 
tuong gia, Nhu Lai thuyet tuc phi phap tuong, thi danh phap tuong. 



Dich: TRI KIEN CHANG SANH 

Nay Tu-bo-de, neu co ngw&i noi: Phat noi nga kien, nhan kien, chung sanh kien, tho gia 
kien, nay -Tu-bo-de, y dng nghisao? Ngw&i ay hieu nghia cua ta noi chang? 



66 Tu Han Viet la "nhat hiep tuang" thi phai dich ra tieng Viet la "tuang hap nhat" hay "tuang hap mot" mai 
chinh. Tuc la "tuang" co ten la "hap nhat" hay "hap mot" — nhieu thii hap lai thanh mot. 

50 



- Bach The Ton, khong hieu vay. Ngudi ay khong hieu nghla cua NhwLai noi. Vi c&sao? 
The Ton noi nga Men, nhdn Men, chung sanh Men, thp gid Men, tuv chang phdi nga Men, 
nhdn Men, chung sanh Men, thp gid Men, ay gpi la nga Men, nhdn Men, chung sanh Men, 
thp gid Men. 

- Nay Tu-bo-de, ngwdi phdt tarn Vo thwctng Chdnh dang Chdnh gidc, doi vdi tat cd phdp 
nen nhwthe ma biet, nhwthe ma thdy, nhwthe ma tin hieu, khong sanh phdp twdng. Nay 
Tu-bo-de, noi la phdp twdng do, Nhw Lai noi twc chang phdi phdp twdng, ay gpi la phdp 
twdng. 



Giai thich: Trade day ta hay nghe den tudng nga, tudng nhan, tudng chung sanh, tudng ho 
gia, nhung trong doan nay thi lai la nga kien, nhan kien, chung sanh kien, tho gia kien. 
Tuang va kien khac nhau the nao? 

Kien la thay, doi khi con goi la tri kien (thay biet). Tudng la hinh anh duoc nhin. Phai co 
thay thi nidi cd tudng. Neu toi khong thay (chang nan nhu la toi mu) thi lam sao toi nhan ra 
tudng cua mot ngudi dang dung trade mat toi? Cho nen, phai thay trade, thi mdi nhan ra 
tudng sau. 

Hon nua, cai thay cua minh ve ra hinh cai tudng. Cai thay vi nhu con mat, neu trong mat ta 
mang mot kinh ap trong (contact lens) mau do, thi duong nhien cac tudng ta nhan ra deu do; 
neu kinh ap trong mau xanh, thi moi vat ta nhan ra deu la xanh. 

Vi vay, tri kien trong tarn ta chinh la cai sinh ra cai tudng ta thay ben ngoai. Neu trong tarn 
khong cd tri kien thi khong the cd tudng hu vong ben ngoai. Vi vay, muon lia tudng, ta phai 
lia tri kien. Muon lia tri kien thi phai biet rang chinh tri kien cung la mot loai tudng khong 
thuc: The Ton noi nga kien, nhdn kien, chung sanh kien, thp gid kien, tuc chang phdi nga 
kien, nhdn kien, chung sanh kien, thp gid kien, ay gpi la nga kien, nhdn kien, chung sanh 
kien, thp gid kien. 

Cho nen neu phai song vdi tri kien thi song vdi tri kien, nhu la song vdi tat ca cac tudng khac, 
nhung khong the chap vao tri kien, khong the bi le thuoc vudng mac vao tri kien. Noi theo 
ngon ngu hang ngay la dung cd thanh kien. 

Hay noi mot each triet de hon la dung sinh ra tri kien trong tarn. Neu tri kien khong sinh ben 
trong, thi tudng hu vong ben ngoai cung khong sinh. Noi theo ngon ngu hang ngay la dung 
sinh ra thanh kien trong long. 

Ngudi phdt tarn Vo thuong Chdnh dang Chdnh gidc, doi vdi tat cd phdp nen nhu the ma biet, 
nhu the ma thdy, nhu the ma tin hieu, khong sanh phdp tuang. Cd nghia la Bo tat khong sinh 
tri kien trong tarn, va nhu vay se khong sinh cac phap tudng ben ngoai. Khong cd gi de chap. 

Va mdi vua noi "khong sanh phap tudng" xong, Phat lai phai "chu thich" ngay: Noi la phdp 
tuang do, Nhu Lai noi tire chang phdi phdp tuang, ay gpi la phdp tuang. Loi "chu thich" nay 
dung moi khi noi ra mot tu nao trong kinh nay la su nhan manh vao mot dieu quan trong ma 
Phat muon ta nhd ky: Bat ky mot tu nao, mot ten nao, mot hinh anh nao, mot y niem nao, 
mot phap nao, thi cung deu la tudng hu vong, khong the chap. 



51 



Doan 32: tTNG HOA PHI CHAN 

Tu-bo-de! Nhuoc hiru nhaii di man vo luong a-tang-ky the gioi that bao, tri dung bo thi; 
nhuoc hiru thien nam tu, thien nu nhan, phat B6-de tarn gia, tri u thu kinh, nai chi tu 
cu ke dang, tho tri doc tung, vi nhan dien thuyet, ky phu6"c thang bi. Van ha vi nhan 
dien thuyet? Bat thu u tuong, nhu nhu bat dong. Ha di co? 

Nhat thiet hiru vi phap, 
Nhu mong, huyen, bao, anh, 
Nhu 16 diec nhu dien, 
Ung tac nhu thi quan. 

Phat thuyet thi kinh di, trudug lao Tu-bo-de cap chu Ty-kheo, Ty-kheo ni, tTu-ba-tac, 
iTu-ba-di, nhat thiet the gian thien, nhan, a-tu-la van Phat so" thuyet, giai dai hoan hi tin 
tho phung hanh. 



Dich: UNG HOA KHONG PHAI THAT 

Nay Tu-bo-de, neu co ngwoi dem bay bdu bang the gioi trai qua so kiep vo Iwong a-tang-ky 
de bo thi. Neu co ngwoi thien nam, ngwoi thien nit' phat tarn Bo-de dem kinh nay cho den 
bon cdu ke v.v... tho tri, doc tung, vi ngwoi dien noi thi phw&c cua ngwoi nay con hon 
phw&c cua ngwoi kia. The nao la vi ngwoi dien noi? Chang thu noi tw&ng, nhw nhw bat 
dong. Vic&sao? 

Tat c a phap hwu vi, 
Nhwmong, huyen, bot, bong, 
Nh w s wong c ung nhw dien, 
Nen khoi quan nhw the. 

Phat noi kinh nay roi, trw&ng lao Tu-bo-de va chung Ty-kheo, Ty-kheo ni, ifu-ba-tdc, ifu- 
ba-di, tat cd the gian troi, ngwoi, a-tu-la nghe Phat noi deu rat vui mimg, tin tho va vdng 
lam. 



Giai thich: Day la doan ket cua Kinh Kim Cang. Tat ca nhung gi ta doc dugc trong kinh tu 
dau den nay deu dugc torn tat goi gam trong doan nay. 

Neu co ngudi dung bay loai vat quy nhieu bang ca the gioi mang ra bo thi, cho den vo luong 
kiep, thi phudc due duong nhien la vo luong vo bien. Nhung phudc due do cung khong bang 
phudc due cua ngudi phat tarn bo de, tho tri, doc tung, vi ngudi dien noi chi bon cau cua kinh 
nay. 

The nao la vi ngudi dien noi? Khong chap vdo tuong, nhu nhu hat dong. 

Cau nay co hai nghia. Nghia thu nhat la thai do khi dien noi: Khi dien noi thi khong chap 
vao "toi" dang dien noi, khong chap vao chung sinh dugc dien noi (Dien noi cho tat ca chung 
sinh nhung that khong thay chung sinh nao dugc dien noi), khong chap vao hanh vi dien noi, 
khong chap vao phudc due do dien noi, lai khong chap vao cac phap dugc dien noi. Dien noi 
ma khong chap vao tuong nao. Dien noi ma tarn nhu nhu bat dong, hoan toan tich tinh. 

52 



Nghia thu hai la y nghia cua Kinh Kim Cang. Dien noi cho moi nguoi tinh tuy cua kinh nhu 
the nay: "Khong chap vao tuong, nhu nhu bat dong." 

Visao? Vi 

Tat ca phap huu vi, 
Nhu mong, huyen, bot, bong, 
Nhu suang cung nhu dien, 
Nen khai qudn nhu the. 

Phap huu vi khong chi co nghia la nhung gi cu the co the so mo duoc. Phap huu vi la tat ca 
nhung gi ta co the thay biet duoc qua sau can: mat, tai, mui, luoi, than, y, ke ca nhung tu 
tuong nhung y niem trong tarn. "Phap huu vi" la mot tu khac de chi "tuong." 

Nhieu nguoi hieu lam huu vi la nhung gi cu the, do do ho khong chap nhung gi cu the, nhung 
lai hay chap vao nhung gi truu tuong, nhat la Phat phap cua ho. 

Tat ca phap huu vi, tat ca cac tuong, deu nhu mong, huyen, bot, bong, suong, dien. Hay nhin 
cac phap huu vi la nhu the. Nho do, ta se khong chap vao cac phap huu vi, cac tuong. 

Mong, huyen, bot, bong, suong, dien, khong phai la khong co, chi la khong ro, khong chac, 
khong that, khong thuong hang. Cho nen neu noi cac phap huu vi la "khong co" tuc la ta da 
"chap khong." Phap con khong chap, huong la phi phap. 

Tom lai, toan Kinh Kim Cang co the torn vao mot cau: "Khong chap cac tuong, nhu nhu bat 
dong." Lia bo cac tuong la thay Nhu Lai. 



PHAN TOM TAT 

Sau khi da doc het 32 doan kinh, ta co the torn tat cac y chinh cua Kinh Kim Cang nhu sau: 
• Ta, nguoi, chung sinh va tat ca moi phap deu vo nga. 



• 



Tat ca moi dieu ta thay va biet duoc ngoai ben ngoai cung nhu ben trong tarn ta, ke ca 
Phat phap, deu la tuong, khong the chap. 

Lia tat ca tuong tuc la khong chap vao bat ky dieu gi. 

Tuong tuy la vo nga nhung khong the doan diet tuong, vi trong tuong co tanh, tuong 
mat thi tanh mat. 

Tuy tuong khong the chap, nhung ta song trong the gidi danh tuong, nen cu van phai 
tarn dung danh tuong de ma noi voi nhau va de hanh dong, nhu la bo thi hay diet do. 

Cac phap lanh deu nen lam, nhung lam ma khong chap vao dau, khong chap ca phudc 
due va Vo thuong Chanh dang Chanh giac. 



53 



• Do chinh la song lia tuong nhung khong doan diet tuong. Lia tat ca moi tuong, nhu 
nhu bat dong; do chinh la Nhu Lai. 

• Kinh Kim Cang co the torn vao mot cau cuoi cung: "Khong chap cac tuong, nhu nhu 
bat dong." Neu lai muon torn tat cau nay vao mot chu, thi do la chu "Xa". 



Tran Dinh Hoanh 

Washington DC 

Thu bay, ngay 17 thang 1 nam 2009. 



54 



